— NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


BÓ GIÁO DUC VÀ BÀO TAO 


PHAN NGỌC LIÊN (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
NGUYÊN NGỌC CƠ (đồng Chủ biên) 
NGUYỄN ANH DŨNG - TRINH ĐÌNH TÙNG - TRẦN THỊ VINH 


LỊCH SỬ 
11 


(Tái bản lần thứ bảy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chiu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUT NGÔ TRÁN ÁI 
S VŨ VĂN HÙNG 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập G! 


Biên tập lần dâu : LƯU HOA SƠN -LÊ HỒNG SƠN 


Biên tập tái bản : NÔNG THỊ HUỆ 
Biên vẽ löợc đồ : CÙ ĐỨC NGHĨA 
Trình bày bìa : LƯU CHÍ ĐỒNG 
л: LÊ HOÀNG НА! 
Sita bản іп : NÔNG THỊ HUỆ 
Chế bản : CÔNG TY CỔ PHÂN МЇ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Thiết kế, trình bày 


Sách có sử dụng một số hình ảnh tư liệu từ : History of the world XX 
century, volume l (1900 - 1945) ; An introductory history ; Lịch sử thế 
giới 1917 - 1951 của Xin-gapo ; Việt Nam một cuộc chiến 
1858 - 1975 ; Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập Il... và một số 
trang web nước ngoài. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
LỊCH SỬ 11 
Mã số : CH115T4 


Số đăng kí KHXB : 01 -2014/CXB/480 -1062/GD 
cuốn, khổ 17 x 24 cm, 


In xong và nộp lưu chiêu tháng năm 2014. 


LICH SỬ THẾ GIỚI CÁN ĐẠI 


(Tiếp theo) 


Chương I 


CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỤC MĨ LATINH 
Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 


NHẬT BẢN 


Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 có ý nghĩa như một cuộc cách mạng 
tư sản, đã đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước phương 
Tây và trở thành một nước đế quốc duy nhất ở châu Á. 


Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 


Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa 
ở Nhật Bản, đứng đầu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, 
suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 
Về hinh tế, nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc 
hậu. Địa chủ bóc lột nông dân rất nặng nề. Mức tô trung bình chiếm tới 
50% số thu hoa lợi. Tình trạng mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra. Trong 
khi đó, ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá phát triển, công trường 
thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. Những mầm mống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa phát triển nhanh chóng. 
Về xã hội, Chính phủ Sôgun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Tầng 16р Đaimyô 
là những quý tộc phong kiến lớn, quản lí các vùng lãnh địa trong nước, có 
quyền lực tuyệt đối trong lãnh địa của họ. Tầng 16р Samurai (võ sĩ) thuộc 
giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ các 
đaimyô bằng việc huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để hưởng bổng 
lộc. Do một thời gian đài không có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy 
giảm, lương bổng thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời khỏi 
lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mó xưởng thủ công... dán dần. 
tư sản hoá, trở thành lực lượng đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời. 


Tầng lớp tư sản công thương nghiệp ngày càng giàu có, song các nhà tư 
sản công thương lại không có quyền lực về chính trị. Nông dân là đối tượng 
bóc lột chủ yếu của giai cấp phong kiến, còn thị dân thì không chỉ bị phong 
kiến khống chế mà còn bị các nhà buôn và những người cho vay lãi bóc lột. 
Về chính trị, đến giữa thế ki XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong 
kiến. Thiên hoàng có vị trí tối cao, nhưng quyền hành thực tế thuộc về 
8ôgun dòng họ Tô-ku-ga-oa ở phủ Chúa (Mạc phủ). 
Giữa lúc mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt, chế độ Mạc phủ 
khủng hoảng nghiêm trọng thì các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Mĩ, dùng 
áp lực quân sự đòi Nhật Bản phải “то cửa”. 


Năm 1854, Mạc phủ buộc phải kí với Mĩ hiệp ước, theo đó, Nhật Bản mở 
9 cửa biển Si-mô-đa và Ha-kô-đa-tê cho người Mĩ ra vào buôn bán. Các 
nước Anh, Pháp, Nga, Đức thấy vậy cũng đua nhau ép Nhật Bản kí những 
hiệp ước bát bình đẳng với những điều kiện nặng nề. 

Như vậy, đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm 
trọng, đứng trước sự lựa chọn : hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ, bảo 
thủ để bị các nước đế quốc xâu xé hoặc tiến hành duy tân, đưa Nhật Bản phát triển 
theo con đường của các nước tư bản phương Tây. 


Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì 
nổi bật ? 


Cuộc Duy tân Minh Trị 

Những hiệp ước bất bình đẳng mà Mạc phủ kí với 
nước ngoài làm cho các tầng lớp trong xã hội phản ứng 
mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển 
mạnh vào những nam 60 của thế kỉ XIX đa làm sụp đổ 
chế độ Mạc phủ. Tháng 1 - 1868, sau khi lên ngôi, 
Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách 
tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một 
nước phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Tri, 


được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh 


tế, quân sự, văn hoá - giáo dục... Hình 1. Thiên hoàng Mình Trị 
(1852 -1912) 


Về chính tri : Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mac phủ, thành lập chính 
phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hoá đóng vai trò quan trọng, 
thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân. Năm 1889, Hiến pháp mới được ban 
hành, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. 

Về kinh té : Chính phủ đã thi hành các chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất 
thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ 
nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống... 

Về quân sự : Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế 
độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu chiến được 
chú trọng phát triển. tiến hành sản xuất vũ khí, đạn được và mời chuyên gia quân 
sự nước ngoài... 

Về giáo dục : Chính phủ thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội 
dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi 
du học ở phương Tây... 


@ - Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Tri. 
-Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì ? 


Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 


Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc Chiến tranh Trung - Nhật 
(1894 - 1895), chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản. Công nghiệp 
(nhất là công nghiệp nặng), ngành đường sắt, ngoại thương, hàng hải có những 
chuyển biến quan trọng. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá kéo theo sự tập trung 
trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ti độc quyên xuất hiện 
như Mít-xưi, Mít-su-bi-si... Các công ti này làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, 
xí nghiệp, đường sắt, tàu biển... và có khả nàng chi phối, lũng đoạn cả kinh tế lẫn 
chính trị ở Nhật Bản. 


Hình 2. Lé khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản 


Su phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX đã 


tạo sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho gi 


lược và bành trướng. Nhật Bản chuyển sang. 


cầm quyền thi hành chính sách xâm. 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa рап liền với các 


cuộc chiến tranh xâm lược : Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung - Nhật 
(1894 - 1895) và chiến tranh đế quốc :Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). Thắng lợi 
trong các cuộc chiến tranh này đã đem đến cho Nhật Bản nhiều hiệp ước có lợi về đất 


dai và tài chính, thúc đẩy nhanh hơn tốc độ 


phát triển kinh tế. 


Mặc dù tiến lên chủ nghĩa tư bản, song Nhật Bản vån duy trì quyền sở hữu ruộng. 


đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc, đặc biệt 
rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản 


là giới võ sĩ Samurai, vẫn có ưu thế chính trị 
bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm 


cho đế quốc Nhật có đặc điểm là chú 
nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. 

Cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản là sự bán cùng hoá của 
quán chúng nhân dân lao động. 
Công nhân Nhật Bản phải làm việc 
mỗi ngày từ 12 đến 14 giờ, trong 
những điều kiện rất tồi tệ mà tiền 
lương lại thấp hơn rất nhiều so với ở 
các nước châu Âu và Mĩ. Sự bóc lột 
nặng nề của giới chủ đã dẫn tới 
nhiều cuộc đấu tranh của công nhân 
đòi tăng lương, cải thiện đời sống, 
đòi quyền tự do, dân chủ. 


Sự phát triển của phong trào 


DUONG 
Lãnh thổ Nhật Bản năm 1812 Sm răm 1805 
ШЕШ овез гал 1072-1878 "chiếm năm 1810 


ШШШ Bấtdiếm năm 1696 [TT] pcs] nim 1814 


công nhân là cơ sở cho việc thành 
lập các tổ chức nghiệp đoàn. 


=, Phạm viễnh hưởng 


Hình 3. Löợc đồ về sự bành trông cúa để quốc 


Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - аи thế kỉ XX 


Năm 1901, Đảng Xã hội dân chủ 
Nhật Bản được thành lập, dưới sự 
lãnh đạo của Ca-tai-a-ma Xen. 


Ca-tai-a-ma Xen xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 23 tuổi, 


ông làm công nhân in ở Tô-ki-ô, tham gia hoạt động tích cực trong phong 
trào công nhân. Năm 1898, ông lãnh đạo công nhân đường sắt bãi công 


giành thắng lợi sau hàng tháng đấu tranh. Ông là một lãnh tụ nổi tiếng 


của phong trào công nhân Nhật Bản ; sau này là bạn của Nguyễn Ái Quốc 


trong Quốc tế Cộng sản. 


Những sự kiện nào chúng tó vào cuối thế ki XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa ? 


| Câu hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 

1. Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách 
mạng tư sản ? 

2. Dựa vào lược đồ (hình 3), trình bày những nét chính về sự bành 
trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 


ЕЯ ÁN pÓ 


Từ giữa thế ki XIX, mâu thuẫn giữa đông đảo nhân dân Ấn Độ với 
thực dân Anh ngày càng trở nên sâu sắc. Các cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc diễn ra quyết liệt dưới nhiều hình thức, lôi cuốn 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là cuộc khởi 
nghĩa Xipay (1857 - 1859), phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản 
với sự ra đời của Đảng Quốc đại, cuộc bãi công của công nhân 
Bom-bay năm 1908... 


El] Tinh hình kinh të, xã hội Ấn Độ nửa sau thë kỉ XIX 

Từ đầu thế ki XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong 
nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, 
chủ yếu là Anh và Pháp, tranh nhau xâm lược Ấn Độ. Đến giữa екі XIX, thực dân 
Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. 

Về kinh tế, thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ một cách quy 
mô, ra sức vơ vét lương thực, các nguồn nguyên liệu và bóc lột nhân công để thu 
lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh, phải cung 
cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc. 


Trong khoảng 25 năm cuối thế ki XIX, những nạn đói liên tiếp хау ra làm 
gần 26 triệu người chết. Trong khi đó, lương thực của Ấn Độ bị vo vét đưa 
về nước Anh ngày càng nhiều ; đời sống nhân dân Ấn Độ ngày càng 
khó khăn. 
Về chính trị - xà hội, Chính phủ Anh nắm quyên cai trị trực tiếp Ấn Độ. Ngày 
1 -1 -1877, Nữhoàng Anh tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng Ấn Độ. Để tạo chỗ dựa 
vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia 
để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách 


khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đảng cấp trong xã hội. 


@® Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 


Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 - 1859) 


Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực đân Anh ngày càng sâu 
sắc, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh. Tiêu biểu cho phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc của Ấn Độ vào nửa sau thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa của 
quân Xipay và nhân dân ở Mi-rút. 

Xipay là tên gọi những đơn vị binh lính người Ấn Độ trong quân đội của 
thực dân Anh. Mặc dù là một trong những công cụ xâm lược và thống trị 
của thực dân, binh lính người Ấn vẫn bị sĩ quan người Anh đối xử tàn tệ. 
Tinh thần dân tộc và tín ngưỡng của họ luôn bị xúc phạm nghiêm trọng. 
Họ rất bất mãn khi phải đùng đạn pháo có bọc giấy tẩm mỡ bò, mỡ lợn. 
Muốn bắn loại đạn này, người lính thường phải dùng răng để xé các loại 
giấy đó, trong khi những người lính Xipay theo đạo Hindu thì kiêng thịt 
bò và theo đạo Hồi thì kiêng thịt lợn. Vì thế họ đã chống lệnh của sĩ quan 
Anh và nổi dậy khởi nghĩa. 

Rang sáng 10 -5 - 1857, ở Mi-rút (gần Ðê-li), khi thực dân Anh sắp áp giải 85 
binh lính Xipay trái lệnh thì 3 trung đoàn Xipay nổi dậy khởi nghĩa, vây bắt bọn chỉ 
huy Anh. Nông dân các vùng phụ cận cũng gia nhập nghĩa quân. Thừa thắng, nghĩa 
quân tiến về Đê-li. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra nhiều địa phương thuộc 
miền Bắc và miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng 
một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì được khoảng 2 năm thì bị 


thực dân Anh đốc toàn lực dàn áp rất dá man. Nhiều nghĩa quân bị trói vào miệng 
nòng đại bác rồi bắn cho tan xác. Mặc dù thất bại, cuộc khởi nghĩa Xipay có ý nghĩa 
lịch sử to lớn, tiêu biểu cho tỉnh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân 
Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. 


© Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay. 


Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (188ð - 1908) 
Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dán đóng 


vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Họ mở nhiều xí nghiệp đệt ở các thành 


phố lớn hoặc làm đại lí cho các hãng buôn của Anh. Tư sản Ấn Độ muốn tự do phát 
triển kinh tế và đòi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị thực dân Anh kìm hãm 
bằng mọi cách. 

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dàn đại hội (gọi їйї là Đảng Quốc đại), chính đảng 
đầu tiên của giai cấp tư sài Ấn Độ, được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới - 
giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. 

Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp 
ôn hoà để đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách và phản đối phương pháp đấu 
tranh bằng bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các 
điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, 
thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục, xã hội. Tuy vậy, thực dân Anh vẫn tìm 
cách hạn chế hoạt động của Đảng Quốc đại. 


của một số при 


Thất vọng trước thái độ thoả ời lãnh đạo Đảng Quốc đại và 


chính sách hai mặt của chính quyền Anh, trong nội bộ Đảng hình thành một phái 
dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái “cực đoan”. Phái này 
phản đối thái độ thoả hiệp của phái “ôn hoà” và đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết 
chống Anh. 
Ban Gan-đa-kha Ti-lắc là nhà ngôn ngữ, nhà sử học, đã tập hợp những 
trí thức tiến bộ có tỉnh thần chống thực dân Anh để tuyên truyền ý thức 
đân tộc, khơi đậy lòng yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là tầng lớp 
thanh niên. Ông chủ trương phát động nhân dân lật đổ ách thống trị của 
thực dân Anh, xây dựng một quốc gia độc lập dân chủ. 


10 


Nhàm hạn chế phong trào đấu tranh của 
nhân dàn Ấn Độ, thực dàn Anh tăng cường thực 
hiện chính sách chia để trị. Tháng 7 - 1905, chúng 
ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan : miền 
Đông của các tín đồ theo đạo Hồi và miền Tây của 
những người theo đạo Hindu. Điều đó làm bùng 
lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, đặc 
biệt ở Bom-bay Can-cút-ta. Ngày 
16 - 10 - 1905, đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu 
có hiệu lực ; nhân dân coi đó là ngày quốc tang. 
Hơn 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, dòng 
sông linh thiêng của người Ấn, làm lễ tuyên thệ 
và hát vang bài Kính chào Ngờời -Me hiên Tó 
quốc để tó ý chí đoàn kết, thống nhất. Khắp nơi 
vang lên khẩu hiệu : “Ап Độ của người Ấn Độ”. 


và 


Hình 5. Lôợc dó phong trào cách mạng 
ở Án Độ cuối thế kỉ ХІХ - đâu thế kỉ XX 


Hình 4. B. Ti-lắc 
(1856 - 1920) 


Tháng 6 - 1908, thực dân 
Anh bắt Ti-lắc và kết án ông 6 
năm tù. Vụ án Ti-lắc thổi bùng 
lên một đợt đấu tranh mới. Hàng 
vạn công nhân ở Bom-bay tiến 
hành tổng bãi công trong 6 ngày 
(để phản đối bản án 6 năm tù của 
Ti-lắc), xây dựng chiến luỹ, 
thành lập các đơn vị chiến đấu 
chống lại quân Anh. Nhân dân 
các thành phố khác cũng hưởng 
ứng. Cuộc đấu tranh lên đến đỉnh 
cao, buộc thực dân Anh phải thu 
hồi đạo luật chia cắt Ben-gan. 
Cao trào 1905 - 1908 thể hiện 
tinh thần đấu tranh bất khuất của 
nhân dàn Ấn Độ chống chủ nghĩa 
thực dân Anh. Cao trào này do 
một bộ phận giai cấp tư sản 


п 


lãnh đạo, mang đậm ý thức dàn tóc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ 
độc lập và dân chủ. Đây là nét khác biệt so với những phong trào đấu tranh trước đó, 
đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hoà chung vào trào lưu đân tộc dân chủ 
của nhiều nước châu Á trong những năm đâu thế kỉ XX. Lần đầu tiên, công nhân 
Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc. Tuy vậy, chính sách chia rẽ của thực dân Anh và 
sự phân hoá trong Đảng Quốc đại đã làm cho phong trào tạm ngừng. 


@ Hãy trình bày su thành lập và phân hoá trong Đảng Quốc dai. 


| Câu hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 

1. Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của 
nhân đân Ấn Độ ? 

2. Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân 
dàn An Độ. 


EZ TRUNG quốc 


Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842), lịch sử Trung Quốc 
chuyển sang một thời kì mới. Đó là thời kì Trung Quốc bị các nước 
đế quốc Âu - Mĩ đua nhau xâm lược và chia xẻ ; cũng là thời kì nhân 
dân Trung Quốc đấu tranh anh dũng, liên tục và rộng khắp chống xâm 
lược, chống phong kiến Mãn Thanh mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng 
Tân Hợi (1911). 


El] Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược 

Từ thế ki XVIII và nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây tăng 
cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn, đông dân nhất 
châu Á, cũng đứng trước nguy cơ trở thành “miếng môi” cho các nước đế quốc phân 
chia, xâu xé. 


12 


Dé xâm chiếm Trung Quốc, các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Anh, tim 
mọi cách đòi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa”, đồi tự do buôn bán thuốc 
phiện - món hàng mang lại lợi nhuận lớn cho giới tư bản. 

Viên cớ chính quyền Mãn Thanh tịch thu và đốt thuốc phiên của các tàu buôn Anh, 
thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, được gọi là Chiến 
tranh thuốc phiện, bát đầu từ tháng 6 - 1840 và kết thúc vào tháng 8 - 1842. Chính quyền 
Mãn Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh, chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực 
dàn Anh như : bồi thường chiến phí, nhượng lại Hồng Công và mở cửa 5 cửa biển cho 
tàu của Anh được ra vào buôn bán. Đây là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ 
một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 


Hình 6. Các nöớc để quốc xâu xé "cái bánh ngọt” Trung Quốc 


Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. 
Đến cuối thế kỉ XIX, Đức đã chiếm vùng Sơn Đông ; Anh chiếm vùng châu thổ sông 
Dương Tử (Trường Giang) ; Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông ; 
Nga, Nhật Bản chiếm đóng vùng Đông Bắc... 


Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc 
chiếm đóng. 


Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc 
từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 


Trước sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thoả hiệp của triêu đình 
Mãn Thanh, từ giữa thế kỉ XIX nhân dân Trung Quốc liên tục nổi đậy đấu tranh 
chống thực dân, phong kiến. 


13 


Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc dưới sự lãnh đạo của 
Hồng Tú Toàn, nổ ra ngày 1 -1 - 1851 ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng 
ra nhiều địa phương khác. Đây là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 14 năm (từ 1851 đến 1864). Nghĩa quân 
đã xây dựng được chính quyền Trung ương ở Thiên Kinh (tức Nam Kinh) và thi 
hành nhiều chính sách tiến bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chính sách 
bình quân ruộng đất, quyền bình đẳng nam nữ... được đề ra. 

Ngày 19 -7 - 1864, được sự giúp đỡ của các nước đế quốc, chính quyền Mãn 
Thanh đã tấn công Thiên Kinh, đàn áp phong trào. Cuộc khởi nghĩa thất bại. 

Cuối thế КІ XIX, trong bối cảnh các nước đế quốc tăng cường хаи xé Trung Quốc, 
một số nhân vật tiến bộ thuộc giới sĩ phu Trung Quốc chủ trương tiến hành cải cách 
để cứu văn tình thế. Đó là cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do hai nhà 
nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo, với sự đồng tình và ủng 
hộ của vua Quang Tự. Phong trào phát triển chủ yếu trong các tầng lớp quan lại, sĩ 
phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không dựa vào lực lượng nhân dân. Vì 
vậy, cuộc vận động Duy tân đã nhanh chóng thất bại khi vấp phải sự chống đối mạnh 
тё của phái thủ cựu trong giai cấp phong kiến do Thái hậu Từ Ні cẩm đầu. 

Ngày 21 -9 - 1898, khi phong trào Duy tân mới diễn ra hơn 100 ngày, Thái hậu 
Từ Hi làm cuộc chính biến, ra lệnh bắt vua Quang Tự, tịch thu ấn tín, bắt và xử tử 
những người lãnh đạo phái Duy tân ; Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu phải lánh 
Ta nước ngoài. 

Gần như đồng thời với phong trào Duy tân, một cuộc khởi nghĩa vũ trang của 
nông dân chống đế quốc đã diễn ra ở miền Bắc Trung Quốc -phong trào Nghĩa Hoà 
đoàn. Bùng nổ ở Sơn Đông, phong trào nhanh chóng lan rộng ra Trực Lệ, Sơn Tây. 
Nghĩa quân tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Ngay sau đó, liên quân 
8 nước (Anh, Nhật Bản, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo -Hung, I-ta-li-a) tiến vào Bắc 
Kinh, đàn áp phong trào. Nghĩa Hoà đoàn đã chiến đấu chống xâm lăng, nhưng cuối 
cùng bị đánh bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí. Nhà Mãn Thanh lại 
một lần nữa đầu hàng đế quốc, kí Điều ước Tân Sửu (1901), theo đó Trung Quốc 
phải trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước 
đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh. Với Điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã 
thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 


Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa 
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 


14 


Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911) 


Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX và đã lớn mạnh lên rất 
nhiều vào đầu thế kỉ XX. Họ bị tư bản nước ngoài và triêu đình phong kiến Mãn 
Thanh chèn ép, kìm hãm. Dựa vào các cuộc đấu tranh bên bỉ của quần chúng nhân 
dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. 
Tôn Trung Sơn là đại diện ưu tú và là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc. 


Tôn Trung Sơn sinh năm 1866 ở tỉnh 
Quảng Đông, trong một gia đình nông dân. 
Năm 13 tuổi, ông đến học ở Hô-nô-lu-lu 
(Ha-oal) vì сб người anh buôn bán ở đấy. 
Sau đó, ông tiếp tục học ở Hồng Công, 
rôi học y khoa ở Quảng Châu. Ông đã đi 
nhiều nước trên thế giới, có điều kiện 
tiếp xúc với tư tưởng dân chủ Âu - Mĩ 
một cách có hệ thống. Đứng trước nguy 
cơ đất nước bị xâm lược ngày càng 
nghiêm trọng, ông nhìn thấy rõ sự thối 
nát của chính quyền Mãn Thanh nên 


sớm nảy nở tư tưởng cách mạng lật đổ 


Hình 7. Tôn Trung Sơn 
(1866 -1925) 


triều Thanh, xây dung một xã hội mới. 


Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của 
nhân dân Trung Quốc đã lan rộng khắp các tỉnh. Hoa kiều ở nước ngoài cũng nhiệt 
liệt hưởng ứng phong trào. Trước tình hình đó, Tôn Trung Sơn từ châu Âu về 
Nhật Bản, hội bàn với những người đứng đầu các tổ chức cách mạng trong nước để 
thống nhất lực lượng thành một chính đảng. Tháng 8 - 1905, Trung Quốc Đồng minh 
hội - chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời. 

Tham gia tổ chức này có trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với 
nhà Thanh, cùng một số ít đại biểu công nông. Cương lĩnh chính trị của Đồng minh 
hội, dựa trên học thuyết Tam dán của Tôn Trung Sơn, nêu rõ : “Dân tộc độc lập, dàn 
quyền tự do, dàn sinh hạnh phúc”. Mục tiêu của Hội là đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục 
Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày. 


15 


Dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, phong trào cách mạng Trung Quốc phát 
triển theo con đường dân chủ tư sản. Tôn Trung Sơn và nhiều nhà cách mạng khác 
đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang. 

Ngày 9 - 5 - 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường 
sắt”, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ 
quyền lợi dân tộc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong 
quần chúng nhân dân và trong tầng lớp tư sản, châm ngòi cho một cuộc cách mạng. 

Ngày 10 - 10 - 1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc 
khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra tất cả các tỉnh miền Nam và miền 
Trung Trung Quốc. 

Ngày 29 -12 - 1911, Quốc dân đại hội (gồm đại biểu các tỉnh nổ ra cách mạng) 
họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm 
Đại Tổng thống, đứng đầu Chính phủ lâm thời. Tại đại hội này, Hiến pháp lâm thời 
được thông qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của mọi công 
dân, nhưng không đề cập đến vấn đề ruộng đất của nông dân như đã được ghi trong 
Cương lĩnh của Đồng minh hội. 


Hình 8. дос đồ Cách mạng Tán Hợi 


Trước thắng lợi bước đầu của cách mạng, một số người lãnh đạo Đồng minh 
hội chủ trương thương lượng với Viên Thế Khải — một đại thần của triêu đình 


16 


Mãn Thanh. Theo thoả thuận, sau khi đã ép buộc vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Son 
buộc phải từ chức (2 — 1912), ngày 6 — 3 — 1912 Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm 
chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Trên thực tế, cách mạng đến đây chấm dứt. 
Các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm chính quyền. 

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ triều đại 
Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở 
đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. Cách mạng Tân Hợi tuy thành lập “Dân quốc” 
nhưng đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước 
đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 


Ө, Dựa trên lược đồ (hình 8), trinh bày diễn biến chính của Cách mạng Tân Hợi. 


| Câu hỏi và bài tập | 

1. Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này 
là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? 

2. Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dàn Trung Quốc từ giữa 
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 


CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
(Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 


Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều quốc gia trên lục 
địa và hải đảo, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước thực dân 
phương Tây. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước ở Đông Nam Á đều trở 
thành thuộc địa, trừ Xiêm” là giữ được độc lập nhưng bị lệ thuộc nước 
ngoài về nhiều mặt. Sự xâm lược và đô hộ của các nước đế quốc thực 
dan đã gây nên những chuyển biến lớn trong xã hội, đưa đến những 
phong trào đấu tranh mạnh mẽ vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở các 
nước Đông Nam Á. 


(1) Từ năm 1939, nước Xiêm đổi tên thành Thái Lan. 
17 


Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước 
Đông Nam А 
Từ giữa thế ki XIX, khi các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản đã hoàn thành 
cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng thế lực, xâm chiếm thuộc địa thì ở hầu hết 
các nước khu vực Đông Nam Á, chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị và đều 
lâm vào cuộc khủng hoảng triển miên về chính trị, kinh tế, xã hội. Nhân cơ hội này, 
các nước thực dân phương Tây mở rộng và từng bước hoàn thành việc xâm lược các 
nước Đông Nam Á, trừ Xiêm. 


Ó In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV, XVI thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
Hà Lan đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đến giữa thế kỉ XIX, 
Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập nền thống trị thực dân 
trên đất nước này. 

Phi-líp-pin cũng bị thực dân Tây Ban Nha thống trị từ giữa thế kỉ XVI. 
Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha năm 
1898, đế quốc Mi liền tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Phi-líp-pin 
(1899 - 1909) và biến quần đảo này thành thuộc địa của mình. 


твина quốc 


Thuộc Tây Ban Nha 
(E) ThuộcB6DàoNha 
ения Tên quốc gia ngày nay 


Biên giữ quốc gia 
ngày nay. 


Hình 9. Lôợc dô Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đâu thế kỉ XX 


18 


Ó Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ năm 1824 đến năm 1885, thực dán Anh 
đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính 
Miến Điện rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. 
Mã Lai (nay thuộc Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po) sớm bị các nước tư bản nhòm 
ngó, can thiệp. Đến đâu thế ki ХХ, Mã Lai hoàn toàn trå thành thuộc địa 
của Anh. 

Ва nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-ehia là đối tượng xâm lược của thực dân 
Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu 
thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa. 

Xiêm trong nửa sau thế kỉ XIX trở thành “vùng đệm” của đế quốc Anh và 
Pháp. Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của vua Ra-ma V, 
Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về 
chính trị. 


Dựa vào lược đồ (Hình 9), trình bày những nét chính về quá trình xâm lược của các 
nước đế quốc ở Đông Nam Á. 


Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a 
Ở In-đô-nê-xi-a, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa đo Đi-pô-nê-gô-rô lãnh đạo 
trong những năm 1825 - 1830, nhân dân A-chê đã anh dũng chiến đấu chống lại 
3 000 quân Hà Lan đổ bộ lên vùng này vào tháng 10 - 1873. 
Để chống lại quân xâm lược, nhân dân In-đô-nê-xi-a đã tiến hành cuộc chiến 
tranh du kích. Quân Hà Lan tuy chiếm được hoàng cung nhưng vẫn không 
chỉnh phục được A-chê. Tiếp đó là các cuộc khởi nghĩa ở Tây Xu-ma-tơ-ra 
(1873 - 1909), Ba Tắc (1878 - 1907), Ca-li-man-tan (1884 - 1886). 
Phong trào đấu tranh của nông dân nổ ra mạnh mẽ. Điển hình là cuộc khởi 
nghĩa nông dàn năm 1890 do Sa-min lãnh đạo. 
Sa-min không thừa nhận nền thống trị của Hà Lan nên đã vận động nhân 
dân. chủ yếu là nông dân. chống lại những thứ thuế vô lí của bọn thực dân. 
Ông chủ trương xây dựng một đất nước mà mọi người đều có việc làm và 
được hưởng hạnh phúc. Ông đã tuyên truyền, động viên, tổ chức quần 
chúng nhân dân chống lại ách áp bức, bóc lột, bất công. 
Phong trào công nhân cũng sớm hình thành với sự ra đời của các tổ chức : Hiệp 
hội công nhân đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân xe lửa (1908)... Tháng 12 - 1914, 
Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a ra đời, nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác 
trong công nhân, đặt cơ sở cho sự thành lập Đảng Cộng sản (5 - 1920). Giai cấp 


19 


tư sản dân tộc, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng dàn chủ tư sản châu Âu đóng vai 
trò nhất định trong phong trào yêu nước ở In-đô-nê-xi-a đầu thế ki XX. 


© Hãy nêu những nét lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân 
In-đônê-xra cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 


Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin 

Từ giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Trong 
hơn 300 năm đô hộ, thực dân Tây Ban Nha đã ra sức khai thác các đồn điền, hầm. 
mỏ... ở Phi-líp-pin phục vụ cho chính quốc. Đứng đầu bộ máy hành chính là viên 
Toàn quyền người Tây Ban Nha. Việc cai trị các tỉnh cũng nằm trong tay các tổng 
đốc người Tây Ban Nha. Hầu hết cư dân ở đây theo đạo Thiên Chúa do người Tây 
Ban Nha truyền đến. Chỉ có một số cư dàn ở phía nam (đảo Min-đa-nao) theo đạo 
Hồi, nhưng lại bị phân biệt đối xử rất tồi tệ. Những điều đó làm cho mâu thuẫn giữa 
nhân đân Phi-líp-pin với thực dân Tây Ban Nha ngày càng trở nên gay gắt. 

Năm 1872, nhân dân thành phố Ca-vi-tô nổi dậy khởi nghĩa, hô vang khẩu hiệu 
“Ба đảo bọn Tây Ban Nha !”, tấn công vào các đồn trú của quân đội Tây Ban Nha, 
làm chủ Ca-vi-tô trong 3 ngày. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa thất bại, những người 
lãnh đạo bị bắt và bị xử tử. 

Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-líp-pin xuất hiện hai xu hướng chính 
trong phong trào giải phóng dân tộc. 

Thứ nhất là xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan. 
Năm 1892, Hô-xê Ri-dan thành lập “Liên minh 
Phi-líp-pin”, thu nạp nhiều trí thức yêu nước, địa chủ 
và tư sản tiến bộ cùng một số dân nghèo. Liên minh 
chủ trương tuyên truyền. khơi dậy ý thức dân tộc. đấu 
tranh đòi quyền bình đẳng cho người Phi-líp-pin. 


Thứ hai là xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-Ô. 
Không tán thành đường lối cải cách ôn hoà, 
tháng 7 - 1892, Bô-ni-pha-xi-ô tách khỏi Liên minh 
Phi-líp-pin, thành lập “Liên hiệp những người con yêu 


Hình 10. Hô-xê Ri-dan quý của nhân dân” - viết їйї là KATIPUNAN. 
(1861 -1896) 


Ngày 28 - 8 - 1896, Bô-ni-pha-xi-ô phát 
lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu “Chiến thắng hay 
là chết !”, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. 
Phong trào kháng chiến chống thực dân lan 
rộng toàn quần đảo. Tại nhiều vùng giải phóng, 
chính quyền nhân dân do KATIPUNAN lãnh 
đạo đã được thiết lập, tiến hành chia ruộng đất 
cho nông dân, tiến tới thành lập nền cộng hoà. 
Sau đó, Bô-ni-pha-xi-ô bị sát hại, KATIPUNAN 
tan rã (1897). 


Vào lúc này, đế quốc Mĩ đang tìm cách bành Hình 11. Bô-ni:pha-xi-ô 
trướng sang bờ Tây Thái Bình Dương nên đã (1863 - 1897) 
không bỏ lỡ cơ hội. Tháng 4 - 1898, Mĩ gây chiến 
với Tây Ban Nha dưới danh nghĩa ủng hộ cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân 
dàn Phi-líp-pin. Tháng 6 - 1898, Mĩ dựng A-ghi-nan-đô lên làm Tổng thống nước 
Cộng hoà Phi-lfp-pin. Sau khi Tây Ban Nha thua trận, quân Mĩ đổ bộ chiếm Ma-ni- 
la và nhiều nơi trên quần đảo. Nghĩa quân Phi-líp-pin chuyển sang đấu tranh chống 
Mi xâm lược. Cuộc kháng chiến của nhân dân Phi-líp-pin chống Mĩ diễn ra trong 
tình trạng không cân sức, kéo dài đến năm 1902 thì bị dập tất. Từ đây, 
Phi-líp-pin trở thành thuộc địa của MI. 

Cuộc khởi nghĩa năm 1896 ở Phi-líp-pin được coi là cuộc cách mạng mang tính 
chất tư sản, chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân 
dân Phi-líp-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. 


Ө) - So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin. 
-Cách mạng năm 1896 ở Phi-lip-pin diễn ra như thế nào ? 
-Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ? 


21 


Phong trào đấu tranh chóng thực dân Pháp của nhân dân 

Cam-pu-chia 

Vào nửa sau thế kỉ XIX, trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước xâm chiếm Cam-pu-chia và Lào. 

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải chấp 
nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều 
đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia 
thành thuộc địa của Pháp. 

Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các 
tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong 
cả nước. 

Mở đầu là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo đài hơn 30 năm. 
(1861 - 1892). 


8i-vô-tha là em cùng cha khác mẹ với Nô-rô-đôm. Bất bình về thái độ nhu 


nhược của triêu đình đối với quân Xiêm và quân Pháp, ông đã tập hợp 
đông đảo quần chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, tấn công thẳng vào 
quân Pháp ở cố đô U-đông và Phnôm Pênh, mở rộng địa bàn hoạt động. 
Đến tháng 10 - 1892, ông qua đời vì bệnh nặng ; sau đó phong trào suy yếu 
dàn và tan rã. 

Cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 - 1866) diễn ra ở các tỉnh giáp với biên 

giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn. 
Ban đầu, A-cha Xoa tham gia phong trào của Si-vô-tha. Do phong trào này 
bị đàn áp, ông và nhiều nghĩa quân phải lánh sang Việt Nam - ở vùng 
Châu Đếc, Tịnh Biên. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp 48 A-cha Хоа 
chấng Phán 
Tù vùng núi Thất Sơn, A-cha Xoa lấy Châu Đốc, Hà Tiên làm bàn đạp tấn 
công quân Pháp ở Cam-pu-chia. Năm 1864, сб lần nghĩa quân đã chiếm được 
tỉnh Cam-pốt và áp sát Phnôm Pênh. Hoạt động của nghĩa quân trong các 
năm 1864 - 1865 càng mạnh mẽ. Biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia trổ 
thành vùng căn cứ cho cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa. Ngày 19 -3 -1866, do 
bị thương nặng, A-cha Xoa bị Pháp bắt. 


Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) không chỉ thể hiện tinh thần anh 
dũng, bất khuất của nhân dàn Cam-pu-chia mà còn là biểu tượng về liên minh chiến 
đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống. 
thực dàn Pháp xâm lược. 

Pu-côm-bô là nhà sư eó uy tín trong nhân dân, từng lánh nạn ở Nam Lào 
trong 17 năm. Năm 1866, ông phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và 
lập căn cứ ở Tây Ninh. Nghĩa quân gồm người Khơ-me, người Chăm, 
người Xtiêng, người Kinh. Trương Quyền (con Trương Định) và Võ Duy 
Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh 
Pháp. Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát 
Pa-man, tấn công U-đông (17 -12 - 1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh 
miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa 
quân. Ngày 3 - 12 - 1867, Pu-côm-bô hi sinh trong chiến đấu. 


- Trình bày diễn biến chinh các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân 
Cam-pưrchia. 


-Nhân dân hai nước Việt Nam và Camrpu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào 
trong các cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa và Pu-côm-bô 2 


FE Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào 
đầu thế kỉ XX 
Khi tiến hành xâm lược Việt Nam và Cam-pu-chia, thực dàn Pháp đã tính đến việc 
thôn tính Lào. Năm 1865, nhiều đoàn thám hiểm người Pháp đi ngược sông Mê Công 
lên thượng nguồn để thăm dò khả năng xâm nhập Lào, gây sức ép buộc triều đình 
Luông Pha-bang phải công nhận nền thống trị của Pháp. Tiến hành đàm phán với 
Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó Chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai trị 
của Pháp ở Lào. Như уау, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893. 
Ngay từ đầu thế kỉ XX, nhân dân Lào đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh bất 
khuất trên toàn lãnh thổ để chống lại ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp. Mở 
đầu là cuộc khởi nghĩa của nhân dàn Lào (1901 - 1903) dưới sự chỉ huy của 
Pha-ca-đuốc. Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-van-na-khét, 


mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào - Việt. 


23 


Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven, do Ong Kẹo, Com-ma-dam chi 
huy, nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937. 

Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Đông 
Dương cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX mặc dà diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt, thể 
hiện tinh thần đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do của mỗi dân tộc, song đều thất 
bại. Nguyên nhân là do các phong trào này đều mang tính tự phát, thiếu đường 
lối đúng và thiếu tổ chức mạnh. Những cuộc khởi nghĩa đó đã thể hiện tinh thần 
yêu nước và tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu 
tranh chống thực dân Pháp. 


Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào 
đầu thế kỉ XX. 


Вх giữa thế ki ХІХ - đầu thế ki ХХ 

Vào giữa thế kỉ ХІХ, cũng như các nước ở Đông Nam А, Vương quốc Xiêm 
đứng trước sự đe doạ xâm nhập của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp. 
Triều đại Ra-ma, được thiết lập năm 1752, theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn 
cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm. Đến thời vua Mông-kút 
(Ra-ma IV, trị vì từ năm 1851 đến năm 1868) chủ trương mở cửa buôn bán với bên 
ngoài, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ nên độc lập 
của đất nước. 

Ra-ma IV là vua Xiêm đầu tiên giỏi tiếng Anh, tiếng Latinh, nghiên cứu 
và tiếp thu nền văn minh phương Tây, tiếp xúc với các nhà truyền giáo 
Âu -Mī và đặc biệt chú ý đến đường lối đối ngoại của Vương quốc. 

Năm 1868. Chu-la-long-con lên ngôi (Ra-ma V. trị vì từ năm 1868 đến năm 
1910). Là người uyên bác, hấp thụ văn hoá phương Tây, tiếp nối chính sách cải 
cách của vua cha, ông ra lệnh xoá bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng 
người lao động để họ được tự do làm ăn sinh sống ; đồng thời, xoá bỏ cho nông 
dân nghĩa vụ lao dịch 3 tháng trên các công trường nhà nước, giảm nhẹ thuế 
ruộng. Những biện pháp trên đã có tác dụng tích cực đối với sản xuất nông 
nghiệp : nâng cao năng suất lúa, tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu ; việc xuất khẩu 


gỗ tếch cũng được đẩy mạnh. 


24 


Lugng gạo xuất khẩu năm 1885 là 22,5 vạn tấn, năm 1890 là 48 van tấn, 
năm 1895 là 46,5 vạn tấn, năm 1900 là 50 vạn tấn. Lutgng gỗ xuất khẩu 
trong 10 năm (1885 - 1895) tăng gấp 4 lần, từ 15,2 nghìn tấn lên 
61,3 nghìn tấn. 


Nhà nước khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp, xây 
dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn bán và ngân hàng. 


Năm 1890, ó Băng Cốc có 25 nhà máy xay xát, 4 nhà máy cưa, đường xe 
điện được xây dựng sớm nhất Đông Nam Á (1887). 
Năm 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu các nước 
phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục.... tạo cho nước Xiêm một 
bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 


Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối cao, 
song bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước, đóng vai trò là co quan tư vấn, 
khói thảo luật pháp, hoạt động gần như một nghị viện. Bộ máy hành pháp 
của triểu đình được thay bằng Hội đồng Chính phủ, gồm 12 bộ trưởng, do 
các hoàng thân du học ở phương Tây về йат nhiệm. Hệ thống toà án, 
trường học đều được tổ chức lại theo kiểu châu Âu. Quân đội được trang bị 
và huấn luyện theo phương pháp hiện đại. Tư bản nước ngoài được phép 
đầu tư kinh doanh ở Xiêm... 

Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chính sách ngoại 
giao mềm ёо, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc 
Anh - Pháp, vừa cất nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của 
Cam-pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước. Nhờ vậy, Xiêm 
không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc 
lâp, тас ай chiu nhiều lê thuộc về chính tri, kinh tế vào Anh và Pháp. 


Ө, - Trinh bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V. 


Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển 
của Xiêm ? 


25 


| Саи hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 

1. Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối 
thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

2. Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông 
Nam Á cuối thế kỉ ХІХ - đâu thế kỉ XX ? 

3. Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở 
thành thuộc địa của các nước phương Tây ? 


CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH 
(Thế kỉ XIX - đầu thế kí XX) 


Nếu trong thế kỉ XVIII, thế giới chứng kiến sự thắng thế của chủ nghĩa tư 
bản đối với chế độ phong kiến thì thế kỉ XIX là thế kỉ đẩy mạnh xâm chiếm 
thuộc địa của các nước tư bản Âu - Mĩ. Cũng như châu Á, các nước châu 
Phi và khu vực Mĩ Latinh không thoát khỏi cơn lốc xâm lược đó. Nhân 
dân các dân tộc ở đây đã liên tục nổi dày đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân, giải phóng dân tộc, tiêu biểu là phong trào ở An-giê-ri, Ai Cập, 
Xu-đăng, Ê-ti-ô-pi-a... (châu Phi) ; ở Ha-i-ti, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na... 
(khu vực Mi Latinh). 


В Châu Phi 


Châu Phi là môt luc dia lón, giàu tài nguyên thiên nhiên, là môt trong nhüng 
cái nói cüa văn minh nhân loai. Truóc khi thuc dân châu Âu xâm chiêm và phân 
chia châu Phi, phán lớn nhân dàn ở đây đã biết dùng đồ sát. Nghề dêt và nghề gốm 
phát triển, nghề chăn nuôi và trồng trọt phổ biến. Nhưng bát đầu từ giữa thế kỉ XIX, 
cuộc sống yên ổn, tài nguyên phong phú và nền văn hoá lâu đời của họ đã bị thực 
dân châu Âu xâm phạm, phá hoại, cướp bóc. Đặc biệt vào những năm 70, 80 của 
thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua 
nhau xâu xé châu Phi. 


26 


Năm 1882, sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Pháp, Anh độc chiếm Ai Cập, 
kiểm soát kênh đào Xuy-ê. Tiếp đó, Anh chiếm Nam Phi, Tây Ni-giê-ri-a, 
Bờ Biển Vàng, Gam-bi-a (Tây Phi), Kê-ni-a, U-gan-đa, Xô-ma-li, 
Đông Xu-đăng, một phần Đông Phi... 
Pháp đứng thứ hai trong việc xâm chiếm thuộc địa châu Phi (sau Anh), 
gồm một phần Tây Phi, miền Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xea, một phần. 
Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra. 
Đức chiếm Ca-md-run, Tô-gô, Tây Nam Phi, Tan-da-ni-a. 
Bỉ làm chủ phần lớn Công-gô. 
Bồ Đào Nha giành được Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la và một phần Сћі-пё. 
Đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các đế quốc ở châu Phi căn 
bản đã hoàn thành. 
Chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dán đã làm bùng lên ngọn lửa đấu 
tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi. 


Hình 12. Lạc đồ thuộc địa của các nóóc đế quốc ở cháu Phi đầu thế kỉ ХХ 


Ó An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe kéo dài từ năm 1830 đến năm 1847, 
thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh. Thực dân Pháp phải mất hàng chục 
năm mới chính phục được nước này. 


27 


Ö Ai Cập, năm 1879 môt số trí thúc và sĩ quan yêu nước đã thành lập tổ chức chính 
trị bí mật “Ai Cập trẻ”, dè ra những cải cách mang tính chất tư sản, do Đại tá Át-mét 
A-ra-bi lãnh đạo. Các nước đế quốc phải can thiệp mạnh mới ngăn chặn được cuộc 
đấu tranh yêu nước của nhân dân Ai Cập (1882). 

Ở Xu-đăng, ngay từ năm 1882 thực dân Anh đã vấp phải sự khá 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của nhà truyền giáo trẻ Mu-ha-mét Át-mét. Năm 1898, 
thực dân Anh được các nước đế quốc khác giúp đỡ. bao vây Xu-đăng, gây ra một cuộc 
thảm sát dám máu ; phong trào đấu tranh ở đây thất bại. 


cự mạnh mẽ của 


Nổi bật trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống thực dân phương 
Tây là cuộc kháng chiến chống ngoại хат của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a. Năm 1889, 
thực dân I-ta-li-a tiến sâu vào nội địa, đánh chiếm một số vùng ở Ê-ti-ô-pi-a, nhưng 
chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân. Ngày 1 -3 - 1896, quân I- 
ta-li-a thẩm bại ở A-dua. Quân đội É 


É 


vệ được nền độc lập của Tổ quốc. Cùng v 


-ô-pi-a mặc dù bị tổn thất nặng, song đã bảo 


-ô-pi-a, Li-bê-ri-a là nước giữ được 
độc lập ở châu lục này trước sự xâm chiếm của các nước thực dân phương Tây hồi 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

Nhìn chung, phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi tuy 
diễn ra sôi nổi, thể hiện tỉnh thần yêu nước, nhưng do trình độ tổ chức thấp, lực 
lượng chênh lệch, nên bị thực dân phương Tây đàn áp. Cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở châu Phi vẫn tiếp tục phát triển trong thế kỉ XX. 


Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân 
châu Phi. 


Khu vực Mi Latinh 
Khu vực Mĩ Latinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lón của châu Mĩ, gồm một phån 
Bắc Mĩ, toàn bộ Trung Mi, Nam Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê. 

Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mi Latinh lần lượt biến thành thuộc địa 
của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân thiết lập ở đây chế độ thống 


trị rất phản động, gây ra nhiều tội 


ác dã man, tàn khốc. Vì vậy, cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt và nhiều nước giành được 
độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX. 


28 


Năm 1791, ó Ha-i-ti bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh 
đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a. Năm 1804, cuộc đấu tranh giành được thắng lợi. 
Ha-i-ti trở thành nước cộng hoà da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh. Tuy nhiên, nền độc 
lập của Ha-i-ti xác lập chưa được bao lâu thì quân Pháp trở lại đàn áp cuộc khởi 
nghĩa, bắt giữ Lu-véc-tuy-a, phục hồi nền thống trị thực dân. Mặc dù thất bại, cuộc 
khởi nghĩa ở Ha-i-ti đã có tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng 
dân tộc ở Mĩ Latinh. Nối tiếp Ha-i-ti, nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập khác đã 
nổ га; nên cộng hoà ra đời ở một loạt nước trong khu vực : Ác-hen-ti-na năm 1816, 
Mê-hi-cô và Pê-ru năm 1821... Như vậy, qua 2 thập niên đầu thế kỉ ХІХ đấu tranh 
quyết liệt, các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh lần lượt hình thành. Chỉ còn một vài 
vùng đất nhỏ như Guy-a-na, đảo Cu-ba, đảo Pu-éc-tô Ri-cô, quần đảo Ăng-ti... vẫn 
còn trong tình trạng thuộc địa. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Mĩ Latinh trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Âu. 


Тап nước 
và năm giành được độc lập 


Biên gới quốc gia ngày nay 


Hình 13. Lôợc đồ khu vực MT Latinh đầu thế kỉ XIX 


29 


Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Mĩ Latinh đã có những bước tiến bộ về 
kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nhân dàn khu vực Mĩ Latinh còn phải tiếp tục đấu tranh 
chống lại chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực này. Năm 1823, vì muốn 
độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có này, Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô : “Châu Mĩ 
của người châu Mĩ”. Đến năm 1889, tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hoà 
châu Mĩ” được thành lập, gọi tắt là Liên MI, dưới sự chỉ huy của chính quyền 
Oa-sinh-tơn. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để sau đó chiếm Phi-líp-pin, 
Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô... Từ đầu thế ki XX, Mĩ áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và 
“Ngoại giao đồng đôla” để chiếm Pa-na-ma (1903), Рӧ-ті-пі-са-па, Ni-ca-ra-goa, 
kiểm soát Hôn-đu-rát (1911), chiếm Ha-i-ti (1914 - 1915) và 2 lần đem quân đánh 
Mê-hi-cô (1914 và 1916). Dưới danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ, chính 
quyền Oa-sinh-tơn đã khống chế, biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế 
quốc Mi. 


Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu 
vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX. 


hó 


à bài tập 

1. Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX. 

2. Lập niên biểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân đân Mĩ Latinh 
đầu thế ki XIX theo thứ tự : thời gian, tên nước, năm giành độc lập. 

3. Chính sách bành trướng của Mī đối với khu vực Mĩ Latinh biểu hiện 
như thế nào ? 


30 


Chương II 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THÚ NHẤ 
(1914 — 1918) 


УУГУ CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Từ năm 1914 đến năm 1918, nhân loại đã phải trải qua một cuộc chiến 
tranh thế giới tàn khốc, lôi cuốn vào vòng chiến hàng chục nước, chủ 
yếu là ở châu Âu, đã gây nên những thiệt hại to lớn về người và của. 


1~ NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH 
Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ 
ХІХ - đâu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. 
Bên cạnh các dë quốc “già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế 
quốc “tré” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có quá 
ít thuộc địa. Màu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là không tránh khỏi 
và ngày càng trở nên gay gåt. Giới сіт quyền Đức đã vạch kế hoạch tiến hành cuộc 
chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường. Nhật và Mĩ cũng ráo riết 
hoạch định chiến lược bành trướng của mình. Vì vậy, ngay từ cuối thế kỉ XIX — đầu 
thế kỉ XX, các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi. 
Sau Chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), Nhật Bản thôn tính Triều 
Tiên, Mãn Châu, Đài Loan, Bành Hồ. 
Sau Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Mī chiếm Phi-líp-pin, Cu-ba, 
Pu-éc-tô Ri-‹ô... 
Sau Chiến tranh Anh - Вӧ-00 (1899 — 1902), Anh chiếm vùng đất Nam Phi. 
Sau Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905), Nhật Bản gạt Nga để khẳng định 
quyền thống trị của mình trên bán đảo Triều Tiên, Mãn Châu và nam đảo 
Xa-kha-lin. 


(1) Người Bô-ơ gồm nhiều thế hệ người gốc Hà Lan di cư đến và sinh sống ở cực Nam 
châu Phi, đã lập ra 2 quốc gia của họ là Ô-răng-giơ và Tơ-răng-xvan. 
31 


Trong cuộc đua giành giật thuộc dia, dë quốc Đức là kẻ hung hàng nhất, vì có tiềm 


lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ của Đức đã làm quan hệ quốc tế 


ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau. 


Tù những năm 80 của thế kỉ XIX, giới cầm quyền Đức đã vạch ra kế hoạch 
chiến tranh nhằm chiếm hầu hết lãnh thổ châu Âu, vươn ra các thuộc địa 
của Anh và Pháp ở châu Phi và châu Á. Năm 1882, Đức cùng Áo -Hung và 
T-ta-li-a thành lập liên minh tay ba, được gọi là phe Liên minh. Sau này, 
T-ta-li-a rời khỏi Liên minh (1915), chống lại Đức. 


Đối phó với âm mưu của Đức, Anh cũng chuẩn bị kế hoạch chiến tranh. 
Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa, nhưng phải nhân nhượng 
lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi : Pháp - Nga (1890), Anh - Pháp 
(1904), Anh -Nga (1907), hình thành phe Hiệp ước0), 


Như vay, đến đảu thế kỉ XX, ở 
châu Âu đã hình thành hai khối quân 
sự đối đầu nhau. Cả hai khối đều ôm 
mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ 
và thuộc địa của nhau, tăng cường 
chạy đua vũ trang. Chính mâu thuẫn 
giữa các nước đế quốc về vấn đề 
thuộc địa, mà trước tiên là giữa đế 
quốc Anh với đế quốc Đức, là nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh. 

Tình hình căng thẳng ở Ban-căng 
từ năm 1912 đến năm 1913 đã tạo cơ 
hội cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 
28 — 6 – 1914, Thái tử Áo — Hung bị 
một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. 
Giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy cơ 
hội đó để gây chiến tranh. 


[Г] сас nước phe Liên minh 


Hình 14. Löọc đồ hai khối дийп sự trong 
Chiến tranh thế giới thứ nhất 


Ө! Nguyên nhân sâu ха và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì ? 


1) Sau này, phe Liên minh có thêm Thổ Nhĩ Ki (10 -1914) và Bun-ga-ri (10 -1914). Phe Hiẹ 
y, P! £ р 
ước có thêm Nhật Bản (8 - 1914), I-ta-li-a (5 -1915), Ru-ma-ni (8 - 1916), Mĩ (4 - 1917). 


32 


II - DIỄN BIẾN СОА CHIẾN TRANH 


В Giai doan thứ nhat (1914 - 1916) 


Ngày 28 -7 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi. Ngày 1 -8, Đức tuyên 
chiến với Nga, ngày 3 - 8 tuyên chiến với Pháp. Ngày 4 - 8. Anh tuyên chiến với 
Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh 
thế giới. 

Mở đầu cuộc chiến, Đức dự định đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng, sau đó 
quay sang đánh Nga. Vì vậy, Đức tập trung phần lớn binh lực ở Mặt trận phía Tây, 
và ngay trong đêm 3 -8 - 1914 đã tràn vào Bi -môt nước trung lập - rồi đánh thọc 
sang Pháp. Đức chặn cả con đường ra biển không cho quân Anh sang tiếp viện. 
Pa-ri bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. 

Giữa lúc đó, ở Mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc 
Đức phải điều bớt quân từ Mặt trận phía Tây về chống lại quân Nga. Pa-ri được cứu 
thoát. Lợi dụng thời cơ, đầu tháng 9 — 1914, Pháp phản công và giành thắng lợi trên 
sông Mác-nơ. Quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu. Kế hoạch “đánh nhanh 
thắng nhanh” của Đức đã thất bại. Quân của hai bên rút xuống chiến hào cầm cự 
nhau dai dáng trên một chiến tuyến dài 780 km, từ Biển Bắc tới biên giới Thuy Sĩ. 

Năm 1915, Đức dồn binh lực sang Mặt trận phía Đông cùng quân Áo - Hung 
tấn công Nga quyết liệt, định đè bẹp Nga. Chế độ Nga hoàng đang khủng hoảng 
nghiêm trọng, nhưng Đức không đạt được mục đích loại Nga ra khỏi chiến tranh. 
Cuối năm, hai bên đều ở trong thế cầm cự trên một mặt trận đài 1 200 km, từ sông 
Đơ-nhi-ép đến vịnh Ri-ga. 

Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều đưa ra những 
phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, sử dụng máy bay để trinh sát và ném bom, 
thâm chí dùng cả hơi độc... Vì thế, hai bên đều bị thiệt hại khá nặng nè, nền kinh 
tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Năm 1916, không tiêu điệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động. 
về Mặt tràn phía Тау, mở chiến dịch tấn công Véc-đoong, hòng tiêu diệt quân chủ 
lực của Pháp. Chiến sự ở đây diễn ra hết sức quyết liệt, kéo đài từ tháng 2 đến tháng 
12 — 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Quân Đức vẫn không hạ nổi 
thành Véc-đoong, buộc phải rút lui. 


93 


Chiến cuộc năm 1916 không dem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm 
cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo - Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng 
ngự trên cả hai mặt trận. 

Trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh, tình trạng khốn cùng của nhân dân 


lao động ngày thêm trầm trọng ; đói rét, bệnh tật và những tai hoạ do chiến 


tranh gây ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, bọn trùm công nghiệp chiến tranh đã 
giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán vũ khí. Màu thuẫn xã hội trong các nước tham 
chiến trở nên vô cùng gay gắt. Chỉ hơn 2 năm chiến tranh, đã có gần 6 triệu người 
chết và hơn 10 triệu người bị thương. Phong trào công nhân, phong trào quần chúng 
phản đối chiến tranh phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm 1916, tình thế cách 
mạng đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu. 


@ Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


Giai đoạn thứ hai (1917 - 1918) 


Tháng 2 - 1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, với khẩu 
hiệu “Ба đảo chiến tranh”, “Ба đảo Nga hoàng”, “Biến chiến tranh đế quốc thành 
nội chiến cách mạng”, đã tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế 
độ Nga hoàng bị lật đổ. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập và tiếp tục theo 
đuổi chiến tranh. 

Lúc này, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước liền sử 
dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” gây 
cho Anh nhiều thiệt hại. 

Lúc đầu, Mi giữ thái độ “trung lập” trong chiến tranh. Thực ra, Mĩ muốn 
lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe và khi chiến tranh kết 
thúc, dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yêu, còn Mĩ sẽ 
khẳng định ưu thế của mình. Nhưng đến năm 1917, phong trào cách mạng 
ở các nước dâng cao, Mĩ thấy cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe 
Hiệp ước. 

Viện cớ tàu ngâm Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển, tấn công cả 
tàu buôn cập bến các nước thuộc phe “Hiệp ước”, ngày 2 -4 - 1917 Mĩ tuyên chiến 
với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có lợi hơn cho phe Anh, Pháp, Nga. 


34 


Trong năm 1917, những cuộc phản công của phe Hiệp ước đều không 
thành công. Pháp và Anh cố phá võ phòng tuyến của Đức và giải toả vòng 
vây bờ biển, nhưng thất bại. Những cuộc tấn công của Nga cũng không 
thành. Áo -Hung tỏ ra nao núng muốn cầu hoà, nhưng Nga và I-ta-li-a còn 
nhiều tham vọng, không chấp nhận thương thuyết. Đức lại đồn lực lượng 
đánh Nga và loại I-ta-li-a ra khỏi vòng chiến. 


Tháng II - 1917, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bônsêvích, nhân dân 
Cách mạng tháng 


Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - được gọi 
Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xô viết ra đời, thông qua Sắc lệnh hoà bình, 
kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi hoà bình 
của Chính phủ Xô viết không được các nước trong phe Hiệp ước hưởng ứng vì Anh, 
Pháp, Mĩ muốn kết thúc chiến tranh trên thế thắng. Trước tình thế đó, để bảo vệ 
chính quyền non trẻ. Nhà nước Xô viết buộc phải kí riêng với Đức Hoà ước 
Bret Litốp (3 -3 - 1918). Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc. 

Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mĩ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở 
liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Một lần nữa, Chính phủ 
Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa-ri. Tháng 7 - 1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu 
cùng nhiều vũ khí, đạn dược. Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá 
nhiều, hết sức mỏi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước thay Anh. Nhờ 
đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên các mặt trận. 

Ngày 18 - 7 - 1918, quân Pháp với 600 xe tăng phá vỡ phòng tuyến sông 
Mác-nơ của Đức, bắt З vạn tù binh. Ngày 8 -8, liên quân Anh -Pháp với 400 
xe tăng đã đập tan phòng tuyến sông Xen, tiêu diệt 16 sư đoàn quân Đức. 
Ngày 12 -9, liên quân Pháp - Mĩ đánh Xanh Mi-hi-en, một phòng tuyến quan 
trọng của Đức. 

Từ cuối tháng 9 - 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ 
Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức cũng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu 
hàng : Bun-ga-ri (29 - 9), Thổ Nhĩ Kì (30 - 10), Áo -Hung (2 - 11). 

Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức (3 - 10 - 1918) đề nghị 
thương lượng với Mĩ, nhưng không được chấp nhận, vì Mĩ muốn đánh đến cùng để buộc 
Đức phải đầu hàng không điều kiện. Trong tình hình ấy, ngày 9 -11 - 1918, cách mạng 
bùng nổ ở Đức, Hoàng đế Vin-hem II phải chạy sang Hà Lan. Ngày 11 - I1 - 1918, 
Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại 
hoàn toàn của phe Đức, Áo - Hung. 


35 


Prz 
Hình 15. Đức kí hiệp dinh đâu hàng, 
kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 


Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì ? Vì sao Mĩ tham gia 
chiến tranh muộn ? 


Ш - KẾT СОС СОА CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã gây ra những thảm hoạ hết sức 
nặng nề đối với nhân loại : khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 
10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nën kinh tế châu Âu bị kiệt qué. 


Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ. Chỉ 
phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla. Các nước châu Âu đều trở thành 
con nợ của Mi. Riêng nước Mĩ được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ bán 
vũ khí, đất nước không bị bom đạn tàn phá, thu nhập quốc dân tăng gấp 
đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng 4 lần. Nhật Bản chiếm lại một số đảo 
của Đức, nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. 


Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và 
việc thành lập Nhà nước Xô viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính 
trị thế giới. 


© Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ? 


36 


Chương III 


NHŨNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI САМ ĐẠI 


NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ 
THỜI САМ ĐẠI 


Những biến động lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX — đầu 
thế kỉ XX tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hoá. Nhiều thành tựu đã 
đạt được trong các lĩnh vực văn học — nghệ thuật, tư tưởng. 


[1] Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại 

Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng 
trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, 
tư tưởng của con người tư sản. 

Về văn học, đây là thời kì xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. 

Ó phương Тау, tiêu biểu là ở Pháp, trong thế ki XVII đã xuất hiện các nhà văn, 
nhà thơ lớn. Coóc-nây (1606 — 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển 
Pháp. La Phông-ten (1621 — 1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp ; các 
tác phẩm của ông có tác dụng giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại. 
Mô-li-e (1622 — 1673) là tác gia nổi tiếng của nên hài kịch cổ điển Pháp ; các tác 
phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người. 

Về âm nhạc có Béttô-ven — nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của 
ông thấm đượm tỉnh thần dàn chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là những bản giao 
hưởng số 3, số 5, số 9. Ngoài ra, còn có Mô-da (1756 — 1791) — nhà soạn nhạc vĩ 
đại người Áo — người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng. 


37 


Hình 16. Bét-tô-ven (1770 - 1827) 


Về hội hoạ, Rem-bran (1606 - 1669) là hoạ sĩ, nhà đồ hoạ Hà Lan nổi tiếng thế 
kỉ XVII về tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều chất liệu - sơn dầu, khắc 
kim loại... 

Về tó töởng, trào lưu Triết học Ánh sáng thế ki XVII - ХУШ đã sản sinh ra nhiều 
nhà tư tưởng lớn — các nhà Khai sáng, có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của 
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế ki XVIII và sự phát triển tư tưởng của châu Âu. 
Đó là Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755), Vôn-te (1694 - 1778), Rút-xô (1712 - 1778), 
nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-ê (1644 - 1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do 
Đi-đơ-rô (1713 - 1784) đứng đầu. 

Các nhà Khai sáng thế kỉ XVII - XVIII được xem như “những người đi trước 
đọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi”. 


Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, 
nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại. 


Thành tựu của văn học, nghệ thuật 

từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

a) Về văn học 

Thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn 
của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới và chủ nghĩa 


tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 


38 


Ó phương Tây, khi giai cấp tư sản nắm quyền thống tri và mở rộng việc xâm 
chiếm, đô hộ các nước thuộc địa thì đời sống của nhân dân lao động bị áp bức 
ngày càng khốn khổ. Nhiều nhà văn, nhà thơ, những người hoạt động trên lĩnh 
vực nghệ thuật đã phản ánh khá đây đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong tác phẩm 
của mình. 

Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. 
Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết Những ngöời khốn khổ, thể 
hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những 
giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ. 

Ір Tôn-xtôi (1828 - 1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm : Chiến ranh 
và Hoà bình, An-na Ka-rẻ-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các 


tác nhẩm của mình, Tôn-xtôi đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi 
phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lê-nin đã 
đánh giá các tác phẩm của Tôn-xtôi như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”. 
Mác Tuên (1835 - 1910) là nhà văn lớn của Mi vào thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, 
với các tác phẩm nổi tiếng như : Những ngöời I-nô-văng đi du lịch, Những cuộc phiêu 
Іди của Tôm Xoay-ơ. Bằng ngồi bút trào phúng, hài hước, mang tinh thần phê phán sâu 
sắc, Mác Tuên đã miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ lúc bấy giờ, thể hiện lòng 
yêu thương với con người, trước hết là nhân dân lao động nghèo khổ. 
Ngoài ra, còn có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khác, như Pu-skin (Nga, 
1799 - 1837), Ban-dắc (Pháp, 1799 - 1850), An-đéc-xen (Đan Mạch, 1805 - 1875) ; 
còn có thể kể đến Mô-pát-xăng (Pháp, 1850 - 1893), Sê-khốp (Nga, 1860 - 1904), 
Giấc Lơn-đơn (MI, 1876 - 1916), Béc-tơn Brếch (Đức, 1898 - 1956 
của họ đã phản ánh khá rõ nét đời sống nhân dân đương thời, đặc biệt là của những. 


.. Các tác phẩm 


người lao động nghèo khổ. 

Ở các nước phương Đông, văn học cũng có những bước tiến bộ rõ rệt, phản ánh 
cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh 
hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập, tự do. 

Ra-bin-đra-nát Ta-go là nhà văn hoá lớn của Ấn Độ. Ông để lại 52 tập thơ, 
42 vở kịch, 12 cuốn tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, luận văn, bút kí, ca khúc và tranh 
vẽ, tiêu biểu là tập Tho Dáng (đoạt giải Nôben năm 1913). Các sáng tác của ông thể 


hiện rõ lòng yêu nước, yêu hoà bình và tỉnh thần nhân đạo sâu sắc. 


39 


Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc, với các 
tác phẩm lớn như : Nhật kí ngờời điên, AQ chính truyện... 

Hô-xê Ri-dan, nhà văn, nhà thơ lớn của Phi-líp-pin, với tác phẩm tiêu biểu như 
Đừng động vào tôi, đã tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng 
chiến giành độc lập của nhân dân Phi-líp-pin. 

Hô-xê Mác-ti, nhà văn Cu-ba, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh, niềm tin vào 
thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân 
Cu-ba cũng như khu vực Mĩ Latinh. 


Hình 17. Ta-go (1861 - 1941) Hình 18. Hô-vê Mác-ti 
(1823 - 1893) 


b) Về nghệ thuật 

Thời cận đại, đặc biệt vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các lĩnh vực nghệ 
thuật như kiến trúc, âm nhạc, điêu khắc... cũng rất phát triển. Cung điện Vécxai 
(Pháp) được hoàn thành vào năm 1708, tiếp tục được hoàn chỉnh và trở thành một 
công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc. Nhiều tác phẩm mĩ thuật nổi tiếng trong 
lịch sử nhân loại được trưng bày trong các bảo tàng lớn ra đời vào thời cận đại. 

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX, ở Pa-ri (Pháp) đã tụ hợp nhiều nhà văn hoá 
lớn, trong đó có các hoạ sĩ danh tiếng như Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), 
Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga)... 


Vë âm nhac, nổi bật là Trai-cóp-xki (1840 - 1893) - một trong những điển hinh 
của nên âm nhạc hiện thực thế giới thời bấy giờ. Tác phẩm nổi tiếng của ông có vở 


ӧрёга Con đâm pích, các vở balê Hồ thiên nga, Ngởời đẹp ngủ trong rừng... 


Hình 19. Bức tranh “Tháng Ba” của Lê-vi-tan 


Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hoá từ đầu thế kỉ XIX đến đầu 
thế kỉ XX : tên tác giả, năm sinh -năm mất, tác phẩm tiêu biểu. 


Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ 

nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ XIX gây ra nhiều đau khổ cho 
nhân дап lao động. Trong hoàn cảnh ấy, một số nhà tư tưởng tiến bộ đương thời đã nghĩ 
đến việc xây dựng một xã hội mới, không có chế độ tư hữu, không có bóc lột, nhân 
dàn làm chủ các phương tiện sản xuất của mình. Nổi tiếng nhất là các nhà tư tưởng 
Xanh Xi-mông (1760 - 1825), Phu-ri-ê (1772 - 1837) ở Pháp và Ô-oen (1771 - 1858) 
ở Anh. Đó là những nhà xã hội không tưởng, vì tư tưởng của họ không thể thực hiện 
được trong điều kiện chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì và phát triển. 


41 


Hê-ghen và Phoi-ơ-bách là những nhà triết học nổi tiếng của Đức. Hê-ghen là 


nhà triết học duy tâm khách quan, còn Phoi-ơ-bách tuy đứng trên lập trường chủ 


nghĩa duy vật, nhưng siêu hình khi xem những thời kì lịch sử xã hội loài người 


không hề phát triển mà chỉ có sự khác nhau đo sự thay đổi về tôn giáo. 


Hình 20. Hê-ghen (1770 -1831) Hình 21. Phoi-ơ-bách (1804 - 1872) 


Học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển phát 
sinh ở Anh với các đại biểu nổi tiếng là Xmít và 
Ri-các-đô (1772 - 1823). Tuy có công trong việc 
mở đầu “lí luận về giá trị lao động”, nhưng hai ông 
chỉ nhìn thấy mối quan hệ giữa và 
này đổi lấy hàng hoá khác) chứ chưa nhìn thấy mối 


và vật (hàng hoá 


quan hệ giữa người với người đằng sau sự trao đổi 
hàng hoá. 


Cùng với sự phát sinh và phát triển của giai 


cấp vô sản, phong trào công nhân, học thuyết chủ 
nghĩa xã hội khoa học ra đời, do Mác và Ăng ghen 


Hình 22. A-đam Xmít 
(1723 - 1790) 


sáng lập, được Lê-nin phát triển trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang 


giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của công nhân phát triển 


mạnh mẽ. 


Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển 


những thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà loài người đã đạt được, 
chủ yếu từ đầu thế ki XIX. Trong những thành tựu ấy, nổi bật là định luật bảo toàn 


42 


và chuyển hoá năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hoá của các giống loài, các 
trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh và lí 
luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa xã 
hội khoa học xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường của giai cấp 
công nhân, thực tiền đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới, từ đó hình 
thành hệ thống lí luận mới, vừa cách mạng vừa khoa học. Học thuyết của các ông 
bao gồm 3 bộ phận chính : triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội 
khoa học. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản và mở ra một kỉ nguyên mới cho sự phát 
triển của khoa học (cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội — nhân văn). 


© - Trinh bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng. 


- Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai 
trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội 2 


| Câu hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 


1. Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, 
hoa sĩ nổi tiếng thời cận đại. 


N 


. Lập bång hệ thống kiến thức về các nhà văn hoá thời cận đại : tác 
giả, năm sinh — năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp 
và hạn chế. 

3. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự 

phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó. 


43 


On 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 


Phần lịch sử thế giới cận đại, từ Cách mạng Hà Lan đến Cách mạng 

tháng Mười Nga gồm một số vấn đề cơ bản sau đây : 

- Sự thắng lợi của cách mạng tư sản ; sự xác lập và phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. 

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế. 

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh 
của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. 


- Màu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới chiến tranh thế giới. 


В Những kiến thức cơ bàn 

Sự kiện lịch sử của thời kì này rất nhiều, vì vậy cần ghi nhớ một số sự kiện cơ 
bản theo các nhóm : 

- Kiến thức cơ bản của một bài với một số sự kiện chủ yếu. Ví dụ : “Những sự 
kiện cơ bản của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ ХУШ” (nêu rõ sự phát 
triển đi lên của cách mạng, sự thể hiện vai trò của quần chúng nhân dân và ý nghĩa 
của cuộc cách mạng). 

- Kiến thức cơ bản về một vấn đề lịch sử mà nội dung được trình bày qua một 
số bài. Ví dụ : “Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI - thế kỉ XIX” (nêu rõ : 
nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa 
lịch sử, hạn chế). 

Lập bảng hệ thống về các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại (theo mẫu 
gợi ý): 


Sự kiện -nội dung cơ bản Kết quả, ý nghĩa 


Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu 

Học tập lịch sử thế giới cận đại không chỉ nắm các sự kiện cơ bản mà phải nhận 
thức đúng những vấn đề chủ yếu. 

Thứ nhất. cần hiểu rõ về bản chất các cuộc cách mạng tư sản. Dù hình thức. 
diễn biến và kết quả đạt được khác nhau, song đều có nguyên nhân sâu xa và cơ 
bản giống nhau, cùng nhằm một mục tiêu chung (giải quyết mâu thuẫn giữa quan 
hệ phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa). Thắng lợi của 
cách mạng tư sản ở những mức độ khác nhau đều tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển. 

Thứ hai, những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là thời kì phát triển 
nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Đây là thời kì chủ nghĩa tư bản 
từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển dần sang giai đoạn độc quyền, tức chủ 
nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc có những đặc trưng riêng, song không thay 
đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản mà chỉ làm cho các mâu thuẫn vốn có và mới 
nảy sinh thêm trầm trọng. 

Thứ ba, mâu thuẫn giữa giai сар vô sản và tư sản -hai giai cấp cơ bản của xã 
hội tư bản chủ nghĩa — ngày càng sâu sắc, dán đến cuộc đấu tranh của vô sản chống 
tư sản ngày càng mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh này phát triển từ “tự phát” đến “tự 
giác” và là cơ sở cho sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, mà 
Các Mác và Phri-drích Äng-ghen là những người sáng lập. Chủ nghĩa Mác đã đưa 
phong trào đấu tranh của công nhân từng bước di đến thắng lợi, dü phải trải qua 
những bước thăng trầm, những thất bại. 

Thứ tð, chủ nghĩa tư bản phát triển gắn liền với cuộc xâm chiếm các nước 
nhỏ yếu ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh... làm thuộc địa. Việc chiếm 
hữu thuộc địa của các nước tư bản thực dân dẫn tới mâu thuẫn giữa các nước đế 
quốc, đồi chia lại thuộc địa và là nguyên nhân chủ yếu gây ra Chiến tranh thế 
giới thứ nhất. 

Ngay từ đầu, nhân dân các nước bị xâm lược đã đấu tranh mạnh mẽ chống chủ 
nghĩa thực dân, đế quốc và sau đó chống thế lực phong kiến tay sai. 


45 


Bài tập thực hành 


Trong quá trình học tập, đặc biệt khi ôn tập, cần tiến hành những bài tập trắc 


nghiệm khách quan, bài tập tự luận, bài tập thực hành nhằm củng cố, khắc sâu kiến 
thức cơ bản đã học. 


46 


| Câu hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 
1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế g 
đề nào ? 


cận đại bao gồm những vấn 


2. Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế ki 
XVII, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Мї và 
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có thể lập bảng sơ sánh, 
hệ thống kiến thức...). 

3. Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng-ghen và 
Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

4. Lập bảng thống кё những diễn biên chính của Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 

5. Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở các nước châu Á. 


LICH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 


(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


47 


Chương I 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 


VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ 
(1921 — 1941) 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
⁄” 54 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 
(1917 - 1921) 


Cách mạng tháng Mười năm 1917 bùng nổ và thắng lợi ở Nga, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời, mở ra một thời kì mới trong lịch sử thế 
giới. Giữa vòng vây của các thế lực phản cách mạng trong nước và các 
nước đế quốc bên ngoài, nhân dân Xô viết, được sự ủng hộ của nhân 
dân thế giới, đã kiên cường chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thành công 
những thành quả của Cách mạng tháng Mười. 


I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
[1] Tinh hinh nuóc Nga truóc cách mang 


Sau Cách mạng 1905 — 1907, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng 
đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai П. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích 
phong kiến không chỉ làm cho đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khăn mà còn 
kìm hãm nặng пё sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này. Năm 1914, Nga 
hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho 
đất nước : kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi... Quân đội liên tiếp thua trận. 
Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân 
Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, 
đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp trong nước. Chính phủ Nga hoàng ngày 
càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa. Nước 
Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng. 


48 


Hình 23 Những ngàài lính Nga ngoài mặt trận. tháng 1 -1917 


© Em có nhận xét gi về tình hình nước Nga trước cách mang ? 


Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười 


Hình 24. “Tự do cho пддс Nga” (tranh vë năm 1917 về Cách mạng tháng Hai) 
Tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở 
Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô 
(1) Ó Nga, trước tháng 3 — 1918 dùng lịch Nga, so với dương lịch chậm 13 ngày. SGK ghi 


những sự kiện trước tháng 3 — 1918 theo lịch Nga, có ghi chú phân tính theo dương lịch 
trong ngoặc đơn. 


49 


Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua)(, Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn 
thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Quân khởi 
nghĩa chiếm các công sở, bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng. Chế 
độ quân chủ chuyên chế sụp đổ. 

Tin thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô đã lan nhanh khắp trong nước. Chỉ 
trong vòng 8 ngày, trên phạm vi cả nước, quần chúng nhân dân đã vùng đậy lật đổ 
chế độ cũ, bầu ra các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Giai cấp tư 
sản thành lập Chính phủ lâm thời. Nước Nga trở thành nước Cộng hoà. 

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên, một tình hình chính 
trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tình trạng hai chính quyền 
song song tồn tại : Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông 
dân và binh lính. Hai chính quyên này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau 
nên không thể cùng tồn tại lâu dài. Trước tình hình đó, Lê-nin và Đáng Bônsêvích 
đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. 


Tháng 4 — 1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng 
Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi Luận cóong tháng tó), chỉ ra mục tiêu 
và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hoà bình nhằm tập hợp lực 
lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng 
Bônsêvích đã chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đầu 
tháng 10 - 1917, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 
7 -10 (20 -10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ 
đạo cách mạng. Các đội Cận vệ đỏ ra đời. Trung tâm Quân sự cách mạng 
được thành lập để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước. 

Cuộc khởi nghĩa bát đầu đêm 24 - 10 (6 - 11). Các đội Cận vệ đỏ đã nhanh 
chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô. Đêm 25 - 10 (7 - 11), quân khởi 
nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời (trừ Thủ 
tướng Kê-ren-xki) bị bát. Ngày 25 - 10 (7 - 11) trở thành ngày thắng lợi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. 

Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va ; đầu năm 1918, cách mạng giành 
được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. 


@ - Cách mang tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ? 
-Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ? 
(1) Từ tháng 3 — 1918, Mát-xcơ-va trở thành Thủ đô của nước Nga. 
50 


II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DUNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÓ VIẾT 


Xây dựng Chính quyền Xô viết 


Ngay trong đêm 25 - 10 - 1917 (7 - II - 1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần 
thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi, tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do 
Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy 
nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước 
mới của những người lao động. 

Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xó viết đã được thông qua : Sắc lệnh 
hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết nhanh chóng thực hiện các 
biện pháp nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, xoá bỏ sự phân biệt 


đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyên, các dàn tộc 
bình đẳng và có quyền tự quyết. Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương 
được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân công nông được 
thành lập để bảo vệ chính quyền mới... 


Nhà nước tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, 


thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 


Chính quyền Xô viết đã làm những 
việc gì và đem lại lợi ích cho ai ? 


Bảo vệ Chính quyền Xô viết 
Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế 
quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng 
trong nước mở cuộc tàn công vũ trang 
nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. 
Trong suốt 3 năm (1918 - 1920), nhân dân 
Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành 


cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài ЗАПИСАЛСЯ 
trong những điều kiện vô cùng khó khăn để AIIPP0BfADIIE 


giữ vững Chính quyền Xô viết. Hình 25. Áp phích năm 1920 - 
Ë p р 
“Bạn đã ghi tên tình nguyện chða ?” -kêu gọi 
thanh niên nhập ngū bảo vệ đất пдбс 


51 


Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực 
hiện Chính sách cộng sản thời chiến. 
Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, 
thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi)... nhằm huy 
động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu 
chống thù trong, giặc ngoài. 
Уйа chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy 
lùi các cuộc tấn công của lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. Cuối năm 
1920, chiến sự chấm đứt, Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 


@ Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung gi và ý nghĩa lịch sử như thế nào ? 


II _ Y NGHĨA LICH SỬ СОА CÁCH MẠNG THÁNG MIỜI NGA 


Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận 
của hàng triệu con người ở Nga. Một kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước 
Nga : giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dàn tộc được giải phóng khỏi 
mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ 
mạnh тё và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 


@) Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga. 


| Câu hóivà bàitàp | hỏi và bài tập 

1. Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng ? 

2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào 
ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ? 


52 


LIÊN XÓ XÂY DUNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1921 -1941) 


Để khôi phục đất nước sau chiến tranh. nhân đân Xô viết đã thực hiện 
thành công Chính sách kinh tế mới (1921 - 1925) và triển khai công 
cuộc xây dung chủ nghĩa xã hội. Trải qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, 
Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt và trở thành 
một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


I -CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ 
(1921 - 1925) 


В Chinh sách kinh të mới 


Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước 
trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, 
tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống 
phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 

Trong bối cảnh dó, tháng 3 - 1921, Đảng Вопѕёуісћ Nga quyết định thực hiện 
Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách 
chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ. 

Trong nông nghiệp, Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa 
bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp 
đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng 
số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường. 


Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho 
phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 
công nhân) có sự kiểm soát của Nhà nước ; khuyến khích tư bản nước 
ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt 
như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương. Nhà nước 


chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp. Phần lớn các xí 


nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương 
nhằm nâng cao năng suất lao động. 


83 


Trong lĩnh vực (hương nghiệp và tiên tệ. tu nhân được tự do buôn bán, trao 
đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và 
nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại 
tiền cũ. 


Bà 


kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ 


ng việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời gian ngắn, nèn 


Bång thống kê sản lượng một số sản phẩm binh tế của nước Nga (1991 - 1923) 


Gang (triệ 


Thép (triệu tấn) 
Vải sợi (triệu mét) 
Điện (triệu kW/h ) 


Hình 26. Công nhân làm việc trong xí nghiệp ở Nga 
thời kì Chính sách kinh tế mới 


p thời từ nên kinh tế do Nhà nước 
nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới 
sự kiểm soát của Nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua được 
những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh 
tế. Cho đến nay, Chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều kinh nghiệm đối với công 


Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới. 


54 


Ө, Chính sách kinh tế mới tác động đến nën kinh tế nước Nga như thế nào ? (xem bàng 
thống kê) 


Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ 
Xô viết phải liên minh chặt chế với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt. 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên 
bang, diễn ra cuối tháng 12 - 1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hoà xà 
hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là 
Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-do1), 

Mặc dù có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, về dân số và diện 
tích giữa các nước cộng hoà, nhưng tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin 
trong việc thành lập Liên Xô là sự bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết 
của các dán tộc, sự giúp đố lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

Ngày 21 - 1 - 1924, Lê-nin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người đứng đầu 
Đảng và Nhà nước Xô viết qua đời. Đó là một tổn thất to lớn đối với nhân dân 
Liên Xô, giai cấp công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Sau 
khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước Liên Xô trong những năm 1924 — 1953. 


'Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào ? 


п - CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ó LIÊN XÓ (1925 - 1941) 


В е kế hoạch 5 nám dầu tiên 


Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dàn Liên Xô bước vào 
thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hoá 


ха hội chú nghĩa. 


(1) Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước cộng hoà. 


BẮC BĂNG DƯƠNG 
эй 


° 
= 
` 
b 
а 
= 
= 
~ 
= 
~ 
< 
x 
= 


Hình 27. дос đồ Liên Xô năm 1940 


Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá theo đường lối ưu tiên phát 
triển công nghiệp nặng : công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công 
nghiệp năng lượng (điện, than, đầu mỏ...), công nghiệp khai khoáng, công 
nghiệp quốc phòng... Trong 2 năm đầu (1926 -1927), Liên Xô đã từng bước 
giải quyết thành công các vấn đề về vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kĩ thuật, 
công nhân lành nghề... 

Công cuộc công nghiệp hoá ngày càng mở rộng đòi hỏi phải có những kế hoạch 
dài hạn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kì. Đó là những kế hoạch 5 năm 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 - 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1933 - 1937) đều được hoàn thành trước thời hạn. Qua hai kế hoạch 5 năm, 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa 
Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công 


nghiệp xã chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng 


sản phẩm quốc dân. 


56 


Hình 28. Nhà máy liên hợp luyện kim Ma nhi tô goóc хсо 
дос хау dựng trong những năm 1929 - 1934 


Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Liên Xô (1999 -1938) 


vi : triệu tấn) 


Trong nóng nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được 


đưa vào nền nông nghiệp tập thể hoá, có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất - 


kĩ thuật được cơ giới hoá. 


Về уйп hoá -giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống 
giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực 
hiện phổ сар giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. 

Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. 
Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và 
nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 

Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, 
nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến 
tranh xâm lược của phát xít Đức. Tuy có một số sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển 


57 


của đất nước (không thực hiện tốt nguyên tác tự nguyện trong tập thể hoá nông nghiệp, 
chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân...), công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 - 1941 vẫn đạt được những thành 
tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lực 
lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc. 


- Qua bảng thống kê trên, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực 
công nghiệp. 


-Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. 


Quan hệ ngoại giao của Liên Xô 
Sau Cách mạng tháng Mười, Chính quyền Xô viết đã từng bước thiết lập quan 
hệ ngoại giao với một số nước láng giêng ở châu А và châu Âu. Tôn tại giữa vòng 
vây thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới, Liên Xô đã kiên trì và bền bỉ đấu tranh 
trong quan hệ quốc tế, từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế và 
ngoại giao của các nước đế quốc. 
Trong vòng 4 năm (1922 - 1925), các cường quốc tư bản : Đức, Anh, I-ta-li-a, 
Pháp, Nhật Bản lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Liên Xô. Đầu năm 1925, Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức với trên 20 quốc gia. Năm 1933, Mĩ - cường quốc tư bản đứng đầu thế 
giới - đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là 
thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng 
cao của Liên Xô trên trường quốc tế, 


Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 
1922 - 1933 ? 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài t 


1. Nêu những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới. 

2. Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 
Š năm đầu tiên. 

3. Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước 
cộng hoà trong Liên bang Xô viết. 


58 


Chương II 


CÁC NƯỚC TU BẢN CHỦ NGHĨA 


GIŬA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 — 1939) 


TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỂ GIỚI (1918 - 1939) 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong sự phát triển chung của các 
cường quốc, các nước tư bản Mĩ, Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản 
đã trải qua một quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn, dẫn tới 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Thiết lập trật tự thế giới mới 
theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn 


Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hoà 
bình ở Vécxai (1919 — 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 — 1922) để kí kết hoà ước và các 
hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các 


văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thóng Vécxai — 


Oasinhtơn. 


Với hệ thống Véexai - Oasinhtơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết 
lập, phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước 
thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản, giành được nhiều quyền 
lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận, đặc 
biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Đồng thời, ngay giữa các nước 
tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền 
lợi. Chính vì thế, quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian 
này chỉ là tạm thời và mỏng manh. 


39 


Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang 
tính quốc tế đầu tiên — được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên. 


Hình 29. Sự thay đổi bản dó chính trị châu Âu theo hệ thống Vécxai - Oasinhfơn 


Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 
với năm 1914. 


Cao trào cách mạng 1918 - 1928 ở các nước tư bản. Quốc tế 
Cộng sản 

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga năm 1917, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước tư 
bản châu Âu trong những năm 1918 - 1923. 

Đỉnh cao của phong trào là sự thành lập các nước Cộng hoà Xô viết ở 
Hung-ga-ri (3 - 1919), ở Ba-vi-e (Đức, 4 -1919), thể hiện khát vọng của quần chúng 
lao động về một xã hội công bằng, dàn chủ. Phong trào đấu tranh không chỉ dừng 
lại ở những yêu sách kinh tế mà còn nhằm ủng hộ nước Nga Xô viết. Tuy không 
giành được thắng lợi nhưng phong trào đã để lại những bài học kinh nghiệm quý 
báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. 

Trong cao trào cách mạng (1918 - 1923), các đảng cộng sản đã được thành lập 
ở nhiều nước, như ở Đức, Áo, Hung-ga-ri, Ba Lan, Phần Lan, Ác-hen-ti-na... 


60 


Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới đòi hỏi phải có một tó chức quốc 
tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo theo một đường lối đúng đắn. Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Mười Nga và sự tồn tại của Nhà nước Xô viết là điều kiện thuận lợi để 
thực hiện yêu cầu đó. 

Với những nỗ lực của Lê-nin và một số nhà hoạt động cách mạng quốc tế, 
Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) được tiến hành tại 
Mát-xcơ-va tháng 3 - 1919. Trong thời gian tồn tại, từ năm 1919 đến năm 1943, 
Quốc tế Cộng sản đã tiến hành 7 đại hội, dë ra đường lối cách mạng phù hợp với 
từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới. 

Đại hội II (1920) giữ một vị trí nổi bật trong lịch sử hoạt động của Quốc tế 
Cộng sản với Luận cương vê vai trò của Đảng Cộng sản, Luận cương vê ойт 
đề dân tộc uà uấn đề thuộc địa do Lë-nin khởi thảo. 

"Lại Đại hội УП (1935), Quóc të Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa 
phát xít và kêu gọi các đẳng cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các mặt 
trận nhân đân nhằm thống nhất các lực lượng vì mục tiêu chống phát xít, 
chống chiến tranh. 

Năm 1943, trước những thay đổi của tình hình thế giới, Quốc tế Cộng sản tuyên 
bố tự giải tán. Quốc tế Cộng sản đã có những đóng góp to lớn trong phong trào cách 
mạng thế giới. 


@ -Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu 
Âu. 
-Qua các nội dung hoạt động của Đại 
của Quốc tế Cộng sản đối với phong tr: 


бї! và Đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò 
cách mạng thế giới. 


E Cuóe khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó 
Tháng 10 - 1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế 
giới tư bản. chấm đứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. Cuộc 
khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932, chẳng những tàn phá 
nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa mà còn gây ra những hậu quả nghiêm 


trọng về chính trị, xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất 
ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng дийп. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, 
tuần hành của những người thất nghiệp điễn ra ở khắp các nước. 

Khủng hoảng kinh tế đã đe doa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Để 
cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của 


61 


mình. Trong khi các nước Mī, 
Anh, Pháp tiến hành những cải 
cách kinh tế - xã hội để khắc 
phục hậu quả của cuộc khủng 
hoảng và đổi mới quá trình quản 
lí, tổ chức sản xuất thì các nước 
Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản lại tìm 
kiếm lối thoát bằng những hình 
thức thống trị mới. Đó là việc 
thiết lập các chế độ à 
xít -nên chuyên chính khủng bố 


i phát 


Hình 30. Một cuộc di bộ 
từ Gia-râu đến Luân Đôn để dòi việc làm 


công khai của những thế lực 

phản động nhất, hiếu chiến nhất. 
Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là những nước không có hoặc có ít thuộc địa, ngày càng thiếu 
vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường, đã đi theo con đường phát xít hoá chế độ chính 
trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình. Quan hệ giữa các 
cường quốc tư bản chuyển biến ngày càng phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc 
đối lập : một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản và cuộc 
chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. 


© - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã gây ra những hậu quả gì ? 


-Tai sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến 
tranh thế giới mới ? 


FW Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh 
Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng 
sản và các đảng cộng sản, phong trào đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh 
lan rộng ở nhiều nước. Những người cộng sản đã thiết lập được sự thống nhất hành 
động với các đảng xã hội dân chủ, các lực lượng yêu nước, thành lập Mặt trận Nhân 
dàn chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tiệp Khác. Hi Lạp. Тау Ban Nha và 
nhiều nước khác. 


Thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp trong những năm 1936 - 1939 là sự kiện 
nổi bật trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc tổng tuyển cử 


62 


tháng 5 - 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp 
giành được thắng lợi và thành lập chính 
phủ do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu. Phong 
trào Mặt trận Nhân dân đã bảo vệ được 
nën dân chủ, đưa nước Pháp vượt qua 
hiểm hoạ của chủ nghĩa phát хіт. 

Ó Tây Ban Nha, Mặt trận Nhân dân 
cũng giành được thắng lợi trong cuộc 


tổng tuyển cử vào tháng 2 - 1936 và 
Chính phủ Mặt trận Nhân dân được 
thành lập. Tuy nhiên. trước ảnh hưởng 
ngày càng lớn của những người cộng sản 
trong Chính phủ và các bỉ 
cách tiến bộ, các nước đế quốc đã tăng 


ёп pháp cải 


cường giúp đỡ thế lực phát xít do 
Phran-cô cầm đầu gây nội chiến nhằm 
thủ tiêu nền cộng hoà. 


Hình 31. Lô-ông Bơ-lum (bên phải) - ngöời 
đứng đâu Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp 
năm 1936 


Cuộc chiến tranh chống phát xít của nhân dân Tây Ban Nha (1936 - 1939) nhận được 
sự ủng hộ to lớn của phong trào cách mạng thế giới. 35 000 chiến sĩ từ 53 quốc gia 


i đã tình nguyện chiến đấu bảo vệ nước Cộng hoà Tây Ban Nha. Tuy nhiên, 


do so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng quá chênh lệch, do sự can 


thiệp của phát xít Đức, I-ta-li-a và sự nhượng bộ của các nước tư bản, cuộc chiến tranh 


chống phát xít của nhân dân Tây Ban Nha cuối cùng bị thất bại. 


Ө; Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được tháng lợi như thế nào ? 


| сац пӧіуа рагхар | hỏi và bài tập 


1. Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc 


chiến tranh thế g 


(1918 -1939). 


2. Nêu những hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh 
tế (1929 - 1933) đối với các nước tư bản. 


3. Phong trào Mặt trậ 
diën ra như thế nào ? 


Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh 


NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 -1939) 


Trong khoảng 10 năm đầu sau chiến tranh (1918 - 1929), nước Đức đã 
khác phục được tình trạng khủng hoảng về kinh tế và chính trị, bước vào 
thời kì ổn định ngắn ngủi (1924 - 1929). Trong 10 năm sau đó (1929 - 
1939), cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã dẫn tới việc những người 
theo chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền, mở ra một thời kì đen tối trong 
lịch sử nước Đức. 


I - NIỚC ĐỨC TRONG NH NĂM 1918 - 1929 


El] Nuóc Đức và cao trào cách mạng 1918 -1923 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức bại trận hoàn toàn bị suy sụp về kinh 
tế, chính trị và quân sự. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt dẫn tới sự bùng nổ cuộc 
Cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 - 1918. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cách mạng 
lan rộng trên phạm vi toàn quốc, quần chúng đã lật đổ nền quân chủ. Mùa hè năm 
1919, Quốc hội lập hiến họp tại thành phố Vai-ma, thông qua Hiến pháp và thiết lập 
chế độ cộng hoà tư sản -thường được gọi là nên Cộng hoà Vaima. 

Tháng 6 - 1919, Chính phủ Đức phải kí kết 
Hoà ước Vécxai với các nước thắng trận và phải 
chịu những điều kiện hết sức nặng nề. Việc thực 
hiện những điều khoản của Hoà ước làm cho đất 
nước vốn đã kiệt quệ sau 4 năm chiến tranh càng 
trở nên rối loạn hơn. 

Theo Hoà ước Vécxai, nước Đức mất đi 
1/8 diện tích đất đai, 1/12 dân số, 1/3 
mỏ sắt, 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng 
gang, 1/3 sản lượng thép và một 
khoản bồi thường chiến phí khổng lồ... 
Toàn bộ gánh nặng của Hoà ước đè lên 
vai quần chúng lao động. Nước Đức Hình 3 j 


lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, làm 
mất | 


tài chính tôi tệ chưa từng thấy. Đồng mác sụt giá nghiêm trọng (năm 
1914 : 1 đôla Mi tương đương 4.2 mác ; tháng 9 -1923 : 1 đôla Mĩ tương 
đương 98 860 000 mác). 

Trong bối cảnh đó, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những năm 
1919 - 1923. Đảng Cộng sản Đức (thành lập tháng 12 - 1918) đã trực tiếp lãnh đạo 
phong trào. Đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi đậy của công nhân vùng Ba-vi-e 
tháng 4 - 1919, dẫn đến sự thành lập nước Cộng hoà Xô viết Ba-vi-e. Cuộc khởi 
nghĩa vũ trang của công nhân Нат-Бибс tháng 10 - 1923 là âm hưởng cuối cùng 


của cơn bão tấp cách mạng vô sản ở Đức. 


@ - Tinh hình nước Đức trong những năm 1918 - 1923 có những điểm nào nổi bật ? 


-Hình 32 nói lên điều gì ? 


Những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929) 

Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kì khủng hoảng kinh tế và 
chính trị sau chiến tranh. Chính quyền tư sản đã đẩy lùi phong trào cách mạng của 
quần chúng, từng bước khắc phục tình trạng hỗn loạn về tài chính, tạo đà cho nền 
kinh tế khôi phục và phát triển. 


Từ năm 1995, sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, và đến năm 
1999 đã vượt qua Anh, Pháp, đứng đầu châu Âu. Quá trình tập trung sàn 
xuất diễn ra mạnh mẽ, các tập đoàn tư bản độc quyền lớn xuất hiện, thâu 
tóm những ngành kinh tế chính của nước Đức. 

Về chính trị, chế độ Cộng hoà Vaima được củng cố, quyền lực của giới tư bản 
độc quyền được tăng cường. Chính phủ tư sản thi hành chính sách đàn áp phong 
uào đấu tranh của công пап. Các đẳng tư sản công khai tuyên u uyën tu tưởng phục. 
thù cho nước Đức. Về đối ngoại, địa vị quốc tế của nước Đức dần dần được phục 
hồi với việc nước này tham gia Hội Quốc liên, kí kết một số hiệp ước với các nước 
tư bản châu Âu và Liên Xô. 


@ Tinh hình nước Đức trong những năm 1924 - 1929 như thế nào ? 


65 


II - NIỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 


[1 Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào 
nèn kinh tế Đức. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm 


trước khủng hoảng. Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa. Số người thất 
nghiệp lên tới hơn Š triệu người. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của quần 
chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Giai cấp tư sản 
cầm quyền không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hoà tư sản, đưa đất nước vượt 
qua cuộc khủng hoảng đó. 

Trong bối cảnh ấy, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công 
nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã), ngày càng mở rộng ảnh hưởng 
trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít-le, ra sức tuyên truyền, kích động 
chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hoá 
bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai. 


Trong khi giới đại tư bản ngày 


càng ủng hộ lực lượng phát xít, 


Đảng Cộng sản Đức đã kêu gọi quần 
chúng đấu tranh để thành lập Mặt 
trận thống nhất chống chủ nghĩa 
phát xít. Tuy nhiên, Đảng Xã hội 
dàn chủ - đảng có ảnh hưởng trong 
quần chúng nhân dân lao động - đã 
từ chối hợp tác với những người 


cộng sản. Điều đó đã tạo điều kiện 
cho các thế lực phát xít lên сіт Hình 33. Tổng thống Hin đen bua trao quyên 
quyền ở Đức. Ngày 30 - 1 - 1933, Thủ tõóng cho Hír-le ngày 30 -1 - 1933 
Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, 
mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức. 


@ Vi sao chủ nghĩa phát xít tháng thế ở Đức ? 


66 


Nước Đức trong những năm 1933 -1939 

Về chính tri : Từ năm 1933, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính 
độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng 
sản Đức. 

Tháng 3 - 1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt 
cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt 
giam 10 vạn đẳng viên cộng sản. 

Năm 1934, Tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tuyên bố huỷ bỏ Hiến pháp 
Уаіта, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ. 

Về kinh të, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập 
trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7 - 1933, Hít-le thành lập Tổng 
hội đồng kinh tế để hành hoạt động của các ngành kinh tế. Các ngành công 
nghiệp dân dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là công 
nghiệp quân sự. Các ngành giao thông vận tải, xây dựng đường sá được tăng cường 
để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự. Nền kinh tế Đức đã thoát 
khỏi khủng hoảng. Năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp của Đức tăng 28% so 
với giai đoạn trước khủng hoảng và vượt qua một số nước tư bản châu Âu. 


Bảng thống bê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp 
của Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức năm 1937 


Than (triệu tấn) 


Điện (ü kW/h) 


Sắt (triệu tán) 


Thép (triệu tấn) 


Ô tô (nghìn chiếc) 


67 


=— 
A 


Hình 34. Cuộc duyệt binh ki niệm 5 năm ngày Hít-le lên сат quyển 
(Béc-lin, tháng 1 - 1938) 


Về đối ngoại, chính quyền Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến 
tranh. Tháng 10 - 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do 
hành động. Năm 1935, Hít-le ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội 
quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu. Đến năm 
1938, với đội quân 1 500 000 người cùng 30 000 xe tăng và khoảng 4 000 máy bay, 
nước Đức đã trở thành một trại lính khổng 10, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây 


chiến tranh xâm lược. 


Qua bảng thống kê nêu trên, hãy nhận xét về tình hình kinh tế nước Đức so với một 
số nước châu Âu. 


Câu hỏi và bài 


1. Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giới. 

2. Trong những năm 1933 - 1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính 
sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào ? 


68 


NƯỚC MÍ GIÜA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỂ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Trong những năm 1918 - 1939, nước Mĩ đã trải qua những bước thăng 
trầm đầy kịch tính : từ sự phồn vinh của nền kinh tế trong thập niên 20 
đến cuộc khủng hoảng và suy thoái nặng nề chưa từng thấy trong lịch 
sử nước Mĩ những năm 1929 - 1933. Chính sách mới của Tổng thống 
Ru-dơ-ven đã đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng và duy trì được 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 


I -NDÓC МЇ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 


Ef Tinh hình kinh të 


Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho nước Mī. Với 
nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong suốt những năm trong và sau chiến tranh, 
Mi trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất. Cùng với lợi thế đó, việc cải tiến kĩ thuật, 
thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyển và mở rộng quy mô sản xuất đã đưa 
nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 


Sự phôn vinh của kinh tế Mĩ được thể hiện ở mức tăng trưởng cao của các 
ngành kinh tế. Chỉ trong vòng 6 năm (1923 - 1929), sản lượng công nghiệp 
tăng 69%. Năm 1929, Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt 
qua sản lượng công nghiệp của 5 cường quốc công nghiệp là Anh, Pháp, 
Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại. Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công 
nghiệp sản xuất ô tô, thép, đầu mỏ... Đặc biệt, sự bùng nổ của ngành sản 
xuất ô tô đã tác động mạnh đến các ngành công nghiệp khác. Năm 1919, 
nước Mĩ sản xuất được 7 triệu ô tô, đến năm 1934 đạt 24 triệu chiếc. 


Về tài chính, từ chỗ phải vay nợ châu Âu 6 tỉ đôla trước chiến tranh, Mĩ 
đã trỏ thành chủ nợ của thế giới (riêng Anh và Pháp nợ Mi 10 tỉ йда). 
Năm 1999, Mĩ nắm 60% số vàng dự trữ của thế giới. 


Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao, nhưng ngay cả trong thời kì phồn vinh này, 
nhiều ngành công nghiệp của Mĩ chỉ sử dụng 60 -80% công suất. Sự phát triển kinh 
tế chạy theo lợi nhuận, theo chủ nghĩa tự do thái quá đã đưa đến sự phát triển không. 


69 


đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và không 
có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 


@® Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào ? 


Tình hình chính trị, xã hội 


Giai đoạn tăng trưởng cao của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 gắn liền với sự cầm 
quyền của các tổng thống thuộc Đảng Cộng hoà. Chính phủ của Đảng Cộng hoà một 
mặt đề cao sự phồn vinh của nên kinh tế, mặt khác thi hành chính sách ngăn chặn công 
nhân đấu tranh, đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ trong phong trào công nhân. 

Sự giàu có của nước Mĩ không cải thiện đời sống cho tất cả mọi người trong 
nước. Những người lao động thường xuyên phải đổi mặt với nạn thất 
nghiệp, bất công xã hội và nạn phân biệt chủng tộc đối với người da đen. 
Đặc biệt, cuộc sống của dân trại (nông dân Mì) rất khó khăn do giá nông 
sản hạ rất thấp và ế thừa. Đời sống người lao động ngày càng giảm sút, 
điều đó đã thúc đẩy phong trào đấu tranh của họ. 

Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra sôi nổi trong các ngành công 
nghiệp than, luyện thép, vận tải đường sắt... Tháng 5 - 1921, Đảng Cộng sản Mĩ 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng Cộng sản công nhân Mĩ và Đảng Cộng sản 
Mi га đời trước đó (1919), đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân Mi. 


Vi sao phong trào công nhân Mĩ diễn ra sôi nổi ngay cả trong thời kì phồn vinh 
của kinh tế Mĩ? 


П - NIỚC МЇ TRONG NHỮNG NĂM 1929 -1939 


Е сос khủng hoảng kinh të (1999 - 1933) ở Mi 


Trong khi giai cấp tư sản Mĩ đang hết lời ca ngợi sự phồn vinh của nên kinh tế 
thì cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ vào tháng 10 - 1929, 
chấm dứt thời kì hoàng kim của kinh tế Mi. 

Cuộc khủng hoảng bắt đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ngày 29 - 10 - 
1929 là ngày hoảng loạn chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán 


Niu Oóc. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%. 


70 


Hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ đã tiết kiệm cả đời. Vòng xoáy của 

khủng hoảng tiếp diễn không gì ngăn cản nổi, phá huỷ nghiêm trọng các ngành sản 

xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp của nước Mi. 
Năm 1932, khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất : sản lượng công 
nghiệp chỉ còn 53,8% (so với năm 1929), 11,5 vạn công ti thương nghiệp, 
58 công ti đường sắt bị phá sản, 10 vạn ngân hàng (chiếm 40% tổng số 
ngân hàng) phải đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản... Số người thất nghiệp 
lên tới hàng chục triệu. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân 
lan rộng toàn nước MI. 


Triệu người Ж) 


s RDBB 


в 

2 
5 

1 
4 

8 
3 

в 
ы А 


180 t6 100 “5 Л [Л фал) 
[l эин  T........ 


Hình 35. Biểu dó vé tỉ lệ thất nghiệp ở Mĩ 
(1920 -1946) 


Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất vào. 
những năm 1932 - 1933. 


71 


Chính sách mới của Tổng thống Mi Ru-dơ-ven 


Để đưa nước Mi thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ru-dơ-ven đã 
thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực 
kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội, được gọi chung là Chính sách mới. 

Bằng sự can thiệp tích cực của Nhà 
nước vào đời sống kinh tế, Chính 
phủ Ru-dd-ven đã thực hiện các 
biện pháp giải quyết nạn thất 
nghiệp, phục hồi sự phát triển kinh 
tế thông qua các đạo luật về ngán 
hàng, phục hưng công nghiệp, điều 
chỉnh nông nghiệp. Trong các đạo 
luật đó, Đạo luật Phục hưng công 
nghiệp là quan trọng nhất. Đạo 


luật này quy định việc tổ chức lại 


sản xuất công nghiệp theo những 


Hình 36. Tổng thống Mĩ Ru-dø-ven 
công bố Chính sách mới qua đài phát thanh 


hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và 
thị trường tiêu thụ. 

Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn 
khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu 
trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu 
mâu thuẫn giai cấp và góp phán làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư 
sản. Chính vì thế, Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng 
thống 4 nhiệm kì liên tiếp. 


Tỉ ða М (USD) 
101 
al 
80. 
70 
60 
50 
4 
a 
2 
Hình 37. Biểu dó thu nhập v та 
quốc dán của Mĩ (1929 - 1941) K UNE HE юш = BHEE NE 


42 


Về đối ngoại, Chính phủ Ru-do-ven dé ra Chính sách láng giêng thân thiện 
nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh, vốn được Mĩ coi là “sân sau” của 


mình và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 


Từ năm 1934, Chính phủ Ru-dø-ven đã tuyên bố Chính sách láng giêng 
thân thiện đối với các nước Mĩ Latinh, chấm dứt các cuộc can thiệp vũ 
trang, tiến hành thương lượng và hứa hẹn trao trả độc lập, nhằm xoa dịu 
cuộc đấu tranh chống Mĩ và củng cố vị trí của Mi ở khu vực này. 

Sau 16 năm theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tháng 11 - 1933, Chính 
phủ Ru-do-ven đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Liên Xô. Việc làm này xuất phát từ những lợi ích của Mĩ. Trên thực tế, 
chính quyền Ru-dơ-ven vẫn không từ bỏ lập trường chống cộng sản. 


Đối với các уап đề quốc tế, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh 
bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật để giữ vai trò 
trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mī. Chính sách đó đã 
góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động, gây ra cuộc Chiến tranh 
thế giới thứ hai. 


@ Vi sao thu nhập quốc dân của Mĩ lại phục hồi và phát triển từ năm 1934 ? 


| Câuhóivàbàitập | h b 

1. Vì sao kinh tế Mĩ phát triển manh trong thập niên 20 của thế ki XX ? 

2. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) để lại hậu quả như 
thế nào đối với nước Mĩ ? 

3. Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng 
thống Ru-dơ-ven. 


73 


NHẬT BẢN GIÜA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 -1939) 


Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á được xếp vào hàng ngũ các cường 
quốc tư bản. Trải qua những năm ổn định ngắn ngủi sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất, Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 
1933). Để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản 
tiến hành quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, biến Nhật Bản thành một lò 
lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới. 


I -NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 


m Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh (1918 -1923) 


Nhật Bản là nước thứ hai sau Mĩ thu được nhiều lợi trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Lợi dụng sự suy giảm khả năng kinh tế của các nước tư bản châu Âu trong 
chiến tranh, Nhật Bản đã tăng cường sản xuất hàng hoá và xuất khẩu. Nhờ những 
đơn đặt hàng quân sự, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh. 

Chi trong vòng 6 năm (1914 - 1919), nên kinh tế Nhật Bản phát triển vượt bậc : 
sản lượng công nghiệp tăng 5 lần, tổng giá trị xuất khẩu tăng gấp 4 lần, dự trữ vàng 
và ngoại tệ tăng gấp 6 lần ; nhưng sau đó lại lâm vào khủng hoảng. 

Về nông nghiệp, những tàn dư phong kiến còn tồn tại nặng nê ở nông thôn đã 
kìm hãm sự phát triển của kinh tế nông nghiệp. Giá lương thực, thực phẩm, nhất là 
giá gạo, vô cùng đất đỏ. Đời sống người lao động không được cải thiện. 

Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dàn bùng lên manh mẽ trong 
những năm sau chiến tranh. Mùa thu năm 1918, quần chúng nhân dân nổi dậy đánh 
phá các kho thóc, mở đầu cuộc “Bao động lúa gạo” lan rộng khắp cả nước, lôi cuốn 
10 triệu người tham gia. Đồng thời, những cuộc bãi công của công nhân cũng lan 
rộng ở các trung tâm công nghiệp lớn như Cô-bê, Na-gôi-a, Ô-xa-ca... Chỉ riêng 
năm 1919 đã có 2 388 cuộc bãi công của công nhân. Trên cơ sở sự phát triển của 
phong trào công nhân, tháng 7 - 1922 Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập. 


74 


Tinh hình Nhật Bản trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những 
điểm gì đáng chú ý ? 


Nhật Bản trong những năm ổn định (1924 - 1929) 


Khác với các nước tư bản Tây Âu và Mĩ, sự ổn định của Nhật Bản chỉ tón tại 
trong một thời gian ngắn. Năm 1926, sản lượng công nghiệp mới phục hồi trở lại 
và vượt mức trước chiến tranh. Nhưng chưa đầy một năm sau, mùa xuân năm 1927, 
cuộc khủng hoảng tài chính lại bùng nổ ở Thủ đô Tô-ki-ô làm 30 ngân hàng phá 
sản. Nên công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật Bản ngày càng gặp khó 
khăn trong việc cạnh tranh với Mĩ và các nước Tây Âu. 

Tù một nước có sức sản xuất và mức xuất khẩu tăng rất nhanh trong chiến 
tranh, bước vào thập niên 20, Nhật Bản phải nhập khẩu quá mức do khan. 
hiếm nguyên liệu và nhiên liệu. Sản xuất trong nước bị suy giảm, phần lớn 
các xí nghiệp công nghiệp chỉ sử dụng từ 20% đến 25% công suất. Số người 
thất nghiệp tăng nhanh, nông dân bị bán cùng hoá, sức mua của người dán 
suy giảm làm cho thị trường trong nước ngày càng thu hẹp. 

Về chính trị, trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật 
Bản đã thi hành một số cải cách chính trị (như ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam 
giới, cắt giảm ngân sách quốc phòng...) và giảm bót căng thẳng trong quan hệ với các 
cường quốc khác. Đến cuối thập niên 20, Chính phủ của tướng Ta-na-ca - một phần tử 
quân phiệt - đã thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại hiếu chiến. 


Chính phủ Та-па-са chủ trương dùng vũ lực để bành trướng ra bên ngoài 
nhằm giải quyết khó khăn trong nước. Cùng với việc quân sự hoá đất nước, 
năm 1927 Ta-na-ca vạch kế hoạch chiến tranh toàn cầu dưới hình thức 
một bản Tiếu thỉnh đệ trình lên Thiên hoàng. Chính phủ Ta-na-ea đã 2 lần 
đưa quân xâm lược Sơn Đông (Trung Quốc), nhưng đều bị thất bại. 


(2) Tinh hình Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929 có những điểm gi nổi bật ? 


75 


II -KHÚNG HOẢNG KINH TẾ (1929 - 1933) VÀ QUÁ TRÌNH 
QUÂN PHIỆT HOÁ BỘ MÁY NHÀ NHỚC Ó NHẬT BẢN 


Rl] Khünz hoảng kinh të ở Nhật Ваһ 


Năm 1929, sự sụp đồ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái 
của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm 
trọng. Sản xuất công nghiệp đình đốn. Khủng hoảng xảy ra nghiêm trọng nhất là 
trong nóng nghiệp, do sự lệ thuộc vào thị trường bên ngoài của ngành này. 

So với năm 1999, sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 39,5%, nông phẩm 
giảm 1,7 ti yên, ngoại thương giảm 80%. Đồng yên sụt giá nghiêm trọng. 

Khủng hoảng đạt đến đỉnh điểm vào năm 1931, gây nên những hậu quả xã hội 
tai hại : nông dân bị phá sản, mất mùa và đói kém, số công nhân thất nghiệp lên tới 
3 triệu người. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của những người lao động diễn 
ra quyết liệt. 


@ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào ? 


Quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước 


Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn 
do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, giới cầm quyền Nhật 
Bản chủ trương quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành 


trướng ra bên ngoà 


Khác với Đức, quá trình phát xít hoá điễn ra thông qua sự chuyển đối từ 
chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít, ở 
Nhật Bản, du đã có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng, quá Lrình này diễn 
ra thông qua việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước và tiến hành chiến 
tranh xâm lược thuộc địa. Do có những bất đồng trong nội bộ giới cầm 
quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình 
quân phiệt hoá kéo đài trong suốt thập niên 30. Từ năm 1937, cuộc đấu 
tranh trong nội bộ đã chấm dứt, giới cåm quyền Nhật Bản tập trung vào 
việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. 


76 


Cùng với việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, tăng cường chạy dua vũ trang, 
giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

Thi trường Trung Quốc rộng lőn, nơi tập trung 82% tổng số vốn đầu tư nước 
ngoài của Nhật Bản, luôn luôn là đối tượng mà nước Nhật muốn độc chiếm 
từ lâu. Tháng 9 - 1931, Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc 
và biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa. 

Năm 1933, Nhật Bản dựng lên chính phủ bù nhìn, đưa Phổ Nghi - vị hoàng 
đế cuối cùng của Trung Quốc -lên đứng đầu cái gọi là “Mãn Châu quốc”. Miên 
Đông Bắc Trung Quốc trở thành bàn đạp của những cuộc phiêu lưu quân sự mới 
của quân đội Nhật Bản. Nước Nhật trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và 
trên thế giới. 


Hình 38. Quân đội Nhật chiếm Mãn Châu (9 -1931) 
@® Vi sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc ? 


77 


ЕЩ Cuộc đấu tranh chóng chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân 

Nhật Bản 

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt 
của nhân dân Nhật Bản, mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản, diễn ra sôi nổi, 
dưới nhiều hình thức. Từ những cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của 
giới cầm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân, tập hợp đông 
đảo các tầng lớp xã hội. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm 
chậm quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước ở nước này. 

Phong trào lan rộng, lôi cuốn đông đảo binh lính và sĩ quan Nhật tham gia. Chỉ 
trong năm 1939, đã diễn ra trên 40 cuộc đấu tranh chống chiến tranh của binh sĩ 
trong quân đội Nhật Bản. 


Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản 
thể hiện ở những điểm nào ? 


Câu hỏi và 


1. Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong 
những năm 1918 - 1939. 
2. Quá trình quân phiệt hoá ở Nhật Bản diễn ra như thế nào ? 


78 


Chương III 


CÁC NƯỚC CHÂU Á GIÜA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 — 1939) 


PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 
(1918 - 1939) 


Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ đã vượt qua nhiều thử 
thách và đạt được những bước tiến mới trong vòng 20 năm giữa hai cuộc 
chiến tranh thế giới. Ó Trung Quốc, phong trào Ngũ tứ đã mở đầu thời 
kì cách mạng dân chủ mới. Ở Ấn Độ, Đảng Quốc đại, đứng đầu là 
Ma-hát-ma Gan-đi, đã lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc theo 
đường lối bất bạo động, bất hợp tác. 


1~ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ó TRUNG QUỐC (1919 — 1939) 
Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 


Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4 — 5 — 1919, nhằm phản đối âm mưu xâu xé 
Trung Quốc của các nước đế quốc. Mở đầu phong trào là cuộc biểu tình của 3 000 
học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn, đòi trừng 
trị những phần tử bán nước trong chính phủ. Phong trào nhanh chóng lan rộng kháp 
22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham 
gia, đặc biệt là giai cấp công nhân. 

Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống 
phong kiến ở Trung Quốc. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện 
trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. Phong trào Ngũ tứ đánh 
dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ 
sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 


79 


Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lënin vào Trung Quốc 
phát triển nhanh chóng, sâu rộng. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, năm 1920, 
một số nhóm cộng sản đã ra đời. Trên cơ sở các nhóm này, tháng 7 - 1921 Đảng 
Cộng sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách 
mạng Trung Quốc. Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính dáng của mình 
để từng bước nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. 


@® Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc ? 


РД Chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) và Nội chiến Quốc - Cộng 

(1927 - 1937) 

Trong những năm 1926 - 1927, Dảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng để 
tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt Bắc 
Dương đang chia nhau thống trị những vùng khác nhau ở miền Bắc Trung Quốc 
(thường gọi là Chiến tranh Bắc phạt). Nhưng sau một thời gian ngắn, Quốc dân 
dàng lại chống lại phong trào cách mang. 

Ngày 12 - 4 - 1927, Tưởng Giới Thạch tiến hành cuộc chính biến ở 
Thượng Hải, tàn sát, khủng bố đẫm máu những người cộng sản và công 
khai chống phá cách mạng ở nhiều địa phương khác. Một tuần lễ sau, 
Tưởng Giới Thạch thành lập chính phủ tại Nam Kinh, đại diện cho quyền 
lợi của đại địa chủ, đại tư sản ở Trung Quốc. Đến tháng 7 - 1997, chính 
quyền hoàn toàn rơi vào tay Tưởng Giới Thạch. Cuộc Chiến tranh Bắc 
phạt đến đây chấm dứt. 

Sau Chiến tranh Bắc phạt, quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến đấu chống Chính phủ Quốc dân 
đảng, được gọi là Nói chiến Quốc - Cộng, diễn ra trong những năm 1927 - 1937. 

Quân đội Tưởng Giới Thạch đã tổ chức 4 lần vây quét lớn nhằm tiêu diệt căn 
cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản, nhưng đều bị thất bại. Trong cuộc vây 
quét lần thứ năm (1933 -1934), lực lượng cách mạng bị thiệt hại nặng. 

Dé bảo toàn lực lượng, tháng 10— 1934 Hồng quân công nông phải tiến hành cuộc 
phá vây, rút khỏi căn cứ địa cách mạng, tiến lên phía bắc, trong lịch sử gọi là cuộc Van 
lí trỗờng chỉnh. Trên đường trường chỉnh, tại Hội nghị Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu) 
tháng 1 — 1935, Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


80 


Hình 39. Mao Trạch Đông trên đôờng Vạn lí trôờng chỉnh 

Tháng 7 - 1937, giới quân phiệt Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược, 
nhằm thôn tính Trung Quốc. Trước áp lực đấu tranh của quần chúng, Quốc dân dàng 
buộc phải đình chiến, hợp tác với Đảng Cộng sản, thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất chống Nhật. Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống 
phát xít Nhật. 


@ Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra như thế nào ? 


II -PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 - 1939) 

Е Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 -1929 
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy nhân dân Ấn Độ vào cảnh sống cùng 

cực, vì toàn bộ gánh nặng chỉ phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai 


các thuộc địa. Sau chiến tranh, việc chính quyền thực dân tăng cường bóc lột 
thuộc địa, ban hành những đạo luật phản động nhằm củng cố bộ máy thống trị, 


làm cho những mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng. Một làn sóng đấu 


tranh chống thực dân Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922. 


81 


Phong trào đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình 
thức phong phú, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp 
nông дап, công nhân và thị dàn tham gia. Giữ vai 
trò lãnh đạo phong trào là Đảng Quốc đại, đứng 
đầu là M. Gan-di, một lãnh tụ có uy tín lớn và có 
ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân Ấn Độ. Ông 
kêu gọi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân bằng 
các biện pháp hoà bình, không sử dụng bạo lực 
(như biểu tình hoà bình, bãi công ở các nhà máy, 
công sở, bãi khoá ở các trường học, tẩy chay hàng 
hoá Anh, không nộp thuế...). Phong trào bất bạo 


động, bất hợp tác, do Gan-đi và Đảng Quốc đại Hình 40. M. Gan-di 
lãnh đạo, được các tầng lớp nhân dân Ấn Độ (1809 -1948) 
hưởng ứng. 


Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản 
Ấn Độ tháng 12 - 1925. Sự kiện này góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống 
thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ. 


Nêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 
1918 - 1929. 


Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 - 1939 


Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) 
đã làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ. Phong trào kéo dài 
trong suốt những năm 30 thông qua các chiến dịch bất hợp tác với thực dân Anh, 
do Gan-đi và Đảng Quốc đại khởi xướng. 

Đầu năm 1930, chiến dịch bất hợp tác bùng nổ với việc Gan-đi thực hiện 
một cuộc hành trình lịch sử đài 300 km để phản đối chính sách độc quyền 
muối của thực dân Anh. Tháng 12 - 1931, ông lại phát động chiến dịch bất 
hợp tác mới. Thực đân Anh tăng cường khủng bố, đàn áp, đồng thời thực 
hiện các biện pháp mua chuộc nhằm chia rẽ hàng ngũ cách mạng. Bất 
chấp các thủ đoạn hai mặt của chính quyền thực dân, phong trào đấu 
tranh của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi động và lan rộng trong cả nước, liên 
kết được tất cả các lực lượng chính trị thành một Mặt trận thống nhất trên 
thực tế. 


82 


Tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chính quyền Anh tuyên 
chiến ở châu Âu và tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến. Phong trào cách mạng 
ở Ấn Độ chuyển sang một thời kì mới. 


© Nêu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 
1929 - 1939. 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài tập 

1. Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc 
trong những năm 1919 - 1939. 
2. Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách 
mạng Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939, 


3 Tìm hiển những nét lớn về спдс đời và hoạt động của Mao Trạch Đông. 


và M. Gan-đi. 


CÁC 'NƯỚC ĐÔNG NAM А GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 


Trong những thập niên đầu thế ki XX, ở các nước Đông Nam Á đã diễn 
ra những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Phong 
trào đấu tranh giành độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các 
nước trong khu vực. Hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, cùng với 
phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dàn tộc đã xuất hiện phong trào 
đấu tranh của một lực lượng mới - giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản trẻ 
tuổi bắt đầu bước lên vũ đài chính trị, mở ra triển vọng mới cho phong 
trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á. 


I -TÌNH HINH CÁC NIỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


El] Tinh hinh kinh të, chính tri, xã hội 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của 
thực dân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước Đông Nam Á. 
Những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội đã diễn ra ở hầu khắp 
các nước trong khu vực. 


83 


Về kinh tế, Đông Nam Á tuy được đưa vào hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản, nhưng chỉ là thị trường tiêu thụ hàng hoá và nơi cung cấp nguyên liệu cho các 
nước chính quốc. 

Về chính trị, mặc dù thể chế ở các nước khác nhau, nhưng đều có điểm chung 
là do chính quyền thực dân khống chế. Toàn bộ quyền hành đều tập trung trong tay 
một đại diện của chính quyền thuộc địa hay chịu ảnh hưởng của các nước tư bản, 
thực dân. 

Về xã hội, sự phân hoá giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc. Giai cấp tư sản dân 
tộc lớn mạnh dán cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp. Giai cấp 
công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và ý thức cách mạng. 

Cùng với những chuyển biến trong nước, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga năm 1917 và cao trào cách mạng thế giới 
độc lập dàn tộc ở Đông Nam Á. 


š tác động mạnh mẽ đến phong trào 


Tinh hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển 
biến quan trọng nào về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội ? 


Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc phát triển ở hầu 
khắp các nước Đông Nam Á. So với những năm dâu thế kỉ XX, phong trào dân tộc 
tư sản có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. 

Giai cấp tư sản dân tộc để ra mục tiêu đấu tranh đòi quyền tự do kinh 
doanh, tự chủ về chính trị, đòi quyển dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. 
Một số chính đẳng tư sàn được thành lập và có ảnh hưởng xã hội rộng rãi 
như Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Thakin ở Miến Điện, 
Dai hội toàn Mã Lai... 


Đồng thời, từ thập niên 20 giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á cũng bắt đầu 
trưởng thành. Một số đảng cộng sản được thành lập, đầu tiên là Đảng Cộng sản 
In-đô-nê-xi-a (5 - 1920) tiếp theo, trong năm 1930, các đảng cộng sản ra đời ở 
Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Phi-líp-pin. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi, 
quyết liệt, nổi bật là cuộc khói nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a (1996 - 1997) 


84 


và phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam, mà đỉnh сао là Xô viết 
Nghệ - Tĩnh. Riêng ó Việt Nam, từ tháng 9 - 1930 quyền lãnh đạo cách mạng 
thuộc về chính dàng của giai cấp vô sản. 


(т) Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam А giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới (1918 - 1939) là gì ? 


П - PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ó IN-ĐÔ-NÊ- 


A 


El] Phong trào độc lập dán tộc trong thập niên 20 của thế ki XX 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với phong trào độc lập dân tộc, sự phát 
triển của phong trào công nhân và việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
In-đô-nê-xi-a đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5 - 1920). 
Đảng Cộng sản nhanh chóng trưởng thành, tập hợp lực lượng quần chúng và lãnh 
đạo phong trào cách mạng trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 

Phong trào cách mạng lan rộng trong cả nước. Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra trong những năm 1926 - 1927. Cuộc 
khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan 
ở In-đô-nê-xi-a. 


Từ năm 1927, sau thất bại của Đảng 
Cộng sản, quyền lãnh đạo phong trào cách 
mạng chuyển vào tay Đảng Dân tộc của 
giai cấp tư sản, đứng đầu là Ác-mét 
Xu-các-nô. Với chủ trương đoàn kết các 
lực lượng dân tộc, chống đế quốc, đấu 
tranh bằng con đường hoà bình và bằng 
phong trào bất hợp tác với chính quyền 
thực dân, Đảng Dân tộc đã nhanh chóng 
trở thành lực lượng дап dắt phong trào giải 


phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a. Hình 41. A. Xu-các-nô 
(1901 -1970) 


A, Xu-các-nô là lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-xi-a, người 
sáng lập Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a. Với tư cách là Chủ tịch Đảng Dân tộc, 


85 


Xu-các-nô kiên quyết đấu tranh đòi thực dán Hà Lan trao trả độc lập cho 
In-đô-nê-xi-a. Ông trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hoà 
Tn-đô-nê-xi-a (1945 -1965). 


Nêu những diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ó In-đô-nê-xi-a trong thập 
niên 20 của thế kỉ XX. 


Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 30 của thế kỉ XX 


Đầu thập niên 30, phong trào đấu tranh chống thực дап Hà Lan tiếp tục lan rộng 


khắp các đảo thuộc In-đô-nê-xi-a, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của các thuỷ binh ở 


cảng Su-ra-bay-a vào năm 1933. Sau khi khủng bố tàn khốc những người khởi nghĩa, 
chính quyền thực dân tăng cường đàn áp, bắt giữ các lãnh tụ của Đảng Dân tộc 
(từ năm 1929 là Đảng In-đô-nê-xi-a) và đặt Đảng ra ngoài vòng pháp luật. 


Cuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, những người cộng sản 


đã kết hợp với Đảng In-đô-nê-xi-a, thành lập mặt trận thống nhất chống phát xít với 
tên gọi Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a. 


86 


Tháng 12 - 1939, Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a, đứng đầu là 
Xu-các-nô, đã triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân, bao gòm 90 đảng phái 
và các tổ chức chính trị, biểu thị sự thống nhất dân tộc trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về ngôn ngữ (Bahasa Inđônêxia), Quốc 
kì (сӧ màu đỏ và trắng), Quốc са (bài Inđônêxia Raya). Tháng 
9 -1941, Hội đổng nhân dân In-đô-nê-xi-a được thành lập và bày tỏ 
nguyện vọng muốn hợp tác với chính quyền thực dân chống phát xít Nhật. 
Nhưng thực dân Hà Lan đã từ chối những yêu cầu chính đáng của phong 
trào dân tộc In-đồ-nê-xi-a. 


Lập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 
của thế kỉ XX. 


II -PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THUC DÁN PHÁP Ó 
VÀ CAM-PU-CHIA 


о 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dàn Pháp tăng cường chính sách khai 
thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương, vốn được coi là quan trọng và giàu 
có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp. Chính sách khai thác tàn bạo và chế độ 
thuế khoá, lao dịch nặng nề đã làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống Pháp ở các 
nước Đông Dương. 

Ó Lào, cuộc khởi nghĩa của Ong Keo và Com-ma-dam nổ ra từ năm 1901, tiếp 
diễn trong hơn 30 năm đầu thế kỉ XX. Tháng 9 - 1936, sau khi Com-ma-đam 
hi sinh, 3 người con của ông vẫn tiếp tục duy trì cuộc khởi nghĩa cho đến khi bị 
bát vào tháng 7 - 1937. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo do Chậu Pa-chay lãnh 
đạo kéo dài trong những năm 1918 - 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam. 
[0] Cam-pu-chia, phong trào chống thuế, chống bát phu bùng lên manh më 
trong những năm 1995 - 1926 ở các tỉnh Prây-veng, Công-pông Chàm, 
Công-pông Chơ-năng... Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nông dân thuộc huyện. 
Rô-lê-phan ở Công-pông Chơ-năng, từ đấu tranh chống thuế, chống bắt phu, 
phong trào chuyển sang đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp. Chính 
quyền thực dân đàn áp đẫm máu, hơn 400 người bị tra tấn đến chết. 

Đầu năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 - 1930 
là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mớ 
ở Đông Dương. Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng đã được thành lập ở Lào 
và Cam-pu-chia. Tuy nhiên, thực dân Pháp sau khi đàn áp được phong trào cách 


của phong trào cách mạng 


mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã tập trung lực lượng, đàn áp dã man những 
người cộng sản, phá vỡ các cơ sở cách mạng ở hai nước này. 

Trong những năm 1936 - 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã 
tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống bọn 
phản động thuộc địa, chóng phát xít và chóng chiên tranh. Irong điều kiện đó, một 
só cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương đã được xây dựng và củng cố 
ở các thành phố lớn như Viêng Chăn, Phnôm Pênh... Cuộc vận động dân chủ đã kích 
thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia cho đến 
khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 


Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện 
ở những sự kiện nào ? 


87 


IV - CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THUC DÂN ANH Ó MÃ LAI VÀ MIẾN ĐIỆN 


Ở Mã Lai, từ đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh chống thực dàn Anh đã lan 
rộng trên khắp bán đảo Mã Lai. Ách áp bức bóc lột nặng në của chủ nghĩa thực dân, 
gánh nặng nợ nần chồng chất đã làm bùng nổ những cuộc đấu tranh của nông dân 
người Mã Lai bản địa và người Mã Lai gốc Hoa, gốc Ấn. Giai cấp tư sản dân tộc 
thông qua tổ chức Đại hội toàn Mã Lai đã lên tiếng đấu tranh đòi dùng tiếng Mã 
Lai trong nhà trường, đòi thực hiện tự do dân chủ trong kinh doanh. Nhiều cuộc bãi 
công lớn của công nhân bùng nổ đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. 

Tháng 4 - 1930, Đảng Cộng sản Mã Lai được thành lập. Sự kiện này đã tác 
động đến sự phát triển của phong trào công nhân. Trong những năm 1934 - 1936, 
các cuộc tổng bãi công của công nhân liên tiếp diễn ra, buộc chính quyền thực dân 
phải đi đến thoả thuận tăng lương cho công nhân. 

Ở Miến Điện, vào đầu thập niên 20, các nhà sư trẻ do Ốt-ta-ma đứng đầu đã 
khởi xướng phong trào bất hợp tác, không đóng thuế và tẩy chay hàng hoá Anh. 
Phong trào lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Trong thập niên 30, học sinh, sinh viên Miến Điện đã phát động phong trào 
Thakin (phong trào của những người làm chủ đất nước) đòi cải cách quy chế đại 
học, thành lập trường đại học riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện ra khỏi 
Ấn Độ và được quyền tự trị. Trước áp lực đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, năm 
1937 Miến Điện được tách khỏi Ấn Độ, chấm dứt hơn nửa thế kỉ là một tỉnh của 
Ấn Độ thuộc Anh. 


@ Nêu những nét chính của phong trào giải phóng dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện. 


V -CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1932 Ở XIÊM 

Mặc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa, 
nhưng trên thực tế nước Xiêm cũng không giữ được trọn vẹn nền độc lập của mình 
và phải phụ thuộc về nhiều mặt vào thực dân Anh và Phái 


lớp trong xã hội đối với chế độ quân chủ Ra-ma VII ngày một tăng lên. 
Mùa hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Thủ đô Băng Cốc dưới sự 


lãnh đạo của giai cấp tư sản, đứng đầu là Pri-đi Pha-nô-mi-ông. 


88 


Pri-di Pha-nô-mi-ông là thủ lĩnh Đẳng 
Nhân dân, linh hôn của cuộc Cách mạng 
năm 1932. Ông chủ trương thực hiện các 
cải cách tư sản về kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, ông không đi tới một nền dân chủ 
triệt để. mà chủ trương duy trì ngôi vua 
cùng với sự thiết lập nghị viện, xây dựng 
chế độ quân chủ lập hiến. 
Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ quân 
chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến, tạo 


điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo Hình 42. Pri-di Pha-nô-mi-ông 
(1900 - 1983) 


hướng tư sản, mở ra một thời kì phát triển mới 
của Xiêm. 


@® Cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào ? 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài t 

1. Nêu một số nét khái quát về phong độc lập dân tộc ở Đông 
Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

2. Phong trào chống Pháp của nhân dàn Lào và Cam-pu-chia giữa 
hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào ? 


89 


Chương IV 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THÚ HAI (1939 — 1945) 


УУУУ CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 


Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945) là cuộc chiến tranh gây nên 
những tổn thất lớn về người và của trong lịch sử nhân loại. Kéo dài 
trong 6 năm, chiến tranh đã bao trùm gần như toàn bộ các châu lục và 
diễn ra trên nhiều mặt trận. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 
với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít, dẫn đến những biến đổi căn 
bản trong tình hình thế giới. 


1- CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH 


Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931 — 1937) 


Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật 
Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là Trục Béc-lin — 
Rô-ma – Tô-ki-ô hay phe Trục. Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và gây 
chiên tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thê giới. 

Sau khi chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc (1931), từ năm 1937 Nhật Bản 
mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Phát xít 
I-ta-li-a tiến hành xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến 
ở Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại Chính 
phủ Cộng hoà (1936 — 1939). Sau khi xé bỏ Hoà ước Vécxai, nước Đức phát 
xít hướng tới mục tiêu thành lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các 
lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở châu Âu. 


Trong bối cảnh đó, Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên 
đã chủ trương liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh. Liên Xô kiên quyết đứng về phía các nước Ê-ti-ô-pi-a, Cộng hoà 
Tây Ban Nha và Trung Quốc chống xâm lược. 

Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên 
trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, 
nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, giới cầm quyền các nước Anh, Pháp 
đã không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để cùng chống phát xít. Trái lại, họ thực hiện 
chính sách nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Với Đạo luật 
trung lập (8 - 1935), giới cầm quyền Mĩ thực hiện chính sách không can thiệp vào 
các sự kiện xảy ra bên ngoài châu MI. 

Chính quyên các nước nhát xít đã lợi dụng tình hình đó để thực hiện mục tiêu 
gây chiến tranh xâm lược. 


@ Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào ? 


Từ Hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới 


Sau khi sáp nhập nước Áo vào lãnh thổ Đức (3 - 1938), Hít-le gây ra vụ Xuy-dét 
để thôn tính Tiệp Khắc. 
Bằng cách xúi giục các cu dán gốc Đức sinh sống ở vùng Xuy-đét của 
Tiệp Khắc nổi dậy đòi Н khai, Hít-le trắng trợn yêu cầu Chính phủ Tiệp 
Khắc trao quyền tự trị cho Xuy-đét. Trước tình thế cấp bách đó, Liên Xô 
tuyên bố sẵn sàng giúp Tiệp Khắc chống xâm lược, nếu các nước phương 
Тау cùng chung hành động. Nhưng các nước Anh, Pháp vẫn tiếp tục chính 
sách thoả hiệp, yêu cầu Chính phủ Tiệp Khắc nhượng bộ Đức. 
Ngày 29 -9 - 1938, Hội nghị Muy-ních được triệu tập với sự tham gia của 
người đứng đầu các chính phủ Anh, Pháp, Đức và I-ta-li-a. Một hiệp định đã được 
kí kết, theo đó Anh, Pháp trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy sự 


cam kết của Hít-le vé việc chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu Âu. Đại biểu 
Tiệp Khắc được mời đến Muy-ních chỉ để tiếp nhận và thi hành hiệp định. 

Sau khi chiếm Xuy-đét, Hít-le thôn tính toàn bộ Tiệp Khác (3 - 1939). Không 
dừng lại ở đó, Hít-le bắt đầu gây hấn và ráo riết chuẩn bị tiến hành chiến tranh với 
Ba Lan. 

91 


92 


'Truóc khi khai chiến, Đức đã đề nghị đàm phán với Liên Xô để phòng khi 
chiến tranh bùng nổ phải chống lại ba cường quốc trên cả hai mặt trận 
(Anh - Pháp ở phía tây và Liên Xô ở phía đông). Liên Xô chủ trương đàm 
phán với Đức, vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc chiến tranh 
và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ. Bản Hiệp 
ước Xô - Đức không xâm lược nhau đã được kí kết ngày 23 -8 - 1939. 


[Г] Nu thuge phe Trực Nước bị phe Trục thôn tính lass Phe Tryc xâm lược 
EZ Len ninh cia Pháp ——>- Phe Tuccanthigp ===> Đứcgâyhấn 


Hình 43. Löợc dó Đức -I-ta-li-a gáy chiến và bành tróóng 
(từ tháng 10 - 1935 đến tháng 8 - 1939) 


@ Theo em, sự kiện Миу-пїсһ còn được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ? 


H - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG 
Ó CHÂU ÂU (TỪ THÁNG 9 - 1939 ĐẾN THÁNG 6 - 1941) 


[1] Phát xít Đức tấn công Ва Lan và xâm chiếm châu Âu 
(từ tháng 9 -1939 đến tháng 9 - 1940) 

Rang sáng 1 -9 - 1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Anh và 
Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, quân Đức áp dụng chiến lược “Chiến 
tranh chớp nhoáng” và chiếm được Ba Lan sau gần 1 tháng. 

Trong khi đó, liên quân Anh - Pháp dàn trận ở biên giới phía tây nước Đức, 
nhưng không tấn công Đức và không có hành động quân sự nào chi viện 
cho Ba Lan. 

Thang 4 - 1940, quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây, 
chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Hà Lan, 
Lúc-xăm-bua và đánh thẳng vào nước Pháp. 

Ngày 10 -6 -1940, Chính phủ Pháp rời Pa-ri chạy về Tua. Quân Đức tràn 
vào nước Pháp. Nước Pháp bại trận sau 6 tuần chiến đấu và phải kí Hiệp 
định đình chiến ngày 99 -6 - 1940. Theo đó, Đức chiếm đóng 3/4 lãnh thổ 
Pháp (bao gồm cả Thủ đô Pa-ri). Tại vùng phía nam nước Pháp không bị 
chiếm đóng, Chính phủ Pháp, đo Pê-tanh làm Quốc trưởng, nắm quyền tự 
trị và làm tay sai cho Đức. 


Hình 44. Quân Đức tiến vào Pa-ri (6 -1940) 


93 


Tháng 7 - 1940, quân Đức thực hiện kế hoạch tiến đánh nước Anh. Tuy nhiên, 
do ưu thế về không quân và hải quân của Anh, đồng thời do sự viện trợ của Mĩ dành 
cho Anh bắt đầu từ tháng 9 - 1940, kế hoạch đổ bộ lên nước Anh của Đức không 
thực hiện được. 


Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm 
châu Âu như thế nào. 


Phe phát xít bành trướng ở Đông và Nam Âu (từ tháng 9 - 1940 
đến tháng 6 - 1941) 

Tháng 9 - 1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam cường 
Đức - Ita-li-a - Nhật Bản được kí kết tại Béc-lin. Hiệp ước quy định, nếu тот trong. 
ba nước bị đối phương tấn công thì hai nước kia phải lập tức trợ giúp nước đó về 
mọi mặt ; công khai về việc phân chia thế giới : Đức, I-ta-li-a ở châu Âu, Nhật Bản 
ở Viễn Đông. 

Từ tháng 10 - 1940, Hít-le chuyển sang thôn tính các nước Đông và Nam châu 
Âu. Các nước Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri trở thành chư hầu của Đức và bị 
quân Đức chiếm đóng. Bằng vũ lực, quân Đức thôn tính Nam Tư và Hi Lạp. Đến 
mùa hè năm 1941, phe phát xít đã thống trị phần lớn châu Âu. Phát xít Đức đã 
chuẩn bị xong mọi điều kiện cần thiết để tấn công Liên Xô. 


- Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai ? 
- Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 
9 -1939 đến tháng 6 - 1941). 


II - CHIẾN TRANH LAN RỘNG КНАР THẾ GIỚI 
(TỪ THÁNG 6 - 1941 ĐẾN THÁNG 11 - 1942) 


В Phát xí Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi 


Ngay từ tháng 12 - 1940, Hít-le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với 
chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng ưu thế 
về trang thiết bị kĩ thuật và yếu tố bất ngờ. 


94 


Rang sáng 22 -6 - 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. 

Ba đạo quân Đức gồm 5,5 triệu người đồng loạt tấn công trên suốt dọc tuyến 
biên giới phía tây Liên Xô. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh, 
nhờ uu thế về vũ khí và kinh nghiệm tác chiến, quân Đức tiến sâu vào lãnh 
thổ Liên Xô. Đạo quân phía bắc bao vây Lê-nin-grát (tức Xanh Pê-téc-bua), 
đạo quân trung tâm tiến tới ngoại vi Thủ đô Mát-xcơ-va, đạo quân phía nam 
chiếm Ki-ép và phần lớn U-erai-na. 

Quân đội và nhân dân Liên Xô kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tháng 
12 - 1941, Hồng quân Liên Xô do tướng Giu-cốp chỉ huy đã phản công quyết liệt, 
đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Thủ đô. Chiến thắng Mát-xcơ-va đã làm phá sản 
chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít-le. 

Sau thất bại ở Mát-xcơ-va, quân Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía 
nam nhằm chiếm vùng lương thực và đầu mỏ quan trọng nhất của Liên Xô. Mục 
tiêu chủ yếu của quân Đức là nhằm đánh chiếm Xta-lin-grát (nay là Von-ga-grát), 
thành phố được mệnh danh là “nút sống” của Liên Xô. Cuộc chiến đấu kéo dài hơn 
2 tháng, nhưng quân Đức không thể chiếm được thành phố này. 

Ó Mặt trận Bác Phi, ngay từ tháng 9 - 1940 quân đội I-ta-li-a đã tấn công Ai 
Cập. Cuộc chiến ở đây diễn ra trong thế giằng co, không phân thắng bại giữa liên 
quân Đức - I-ta-li-a với liên quân Anh - Mĩ. Tháng 10 - 1942, liên quân Anh - Mĩ 
giành thắng lợi trong trận En A-la-men (Ai Cập), giành lại ưu thế ở Bắc Phi và 
chuyển sang phản công trên toàn mặt trận. 


Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ? 


Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ 

Trong khi chiến tranh thế giới diễn ra ở châu Âu thì ở châu Á, Nhật Bản đã ráo 
riết chuẩn bị nhảy vào cuộc chiến. Tháng 9 - 1940, khi quân Nhật kéo vào Đông 
Dương, Mĩ đã kiên quyết phản đối hành động này của Nhật. Quan hệ Nhật - Mĩ 
ngày càng căng thẳng, khiến Nhật Bản quyết định tiến hành chiến tranh với Mĩ. 

Ngày 7 - 12 - 1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu cảng - căn cứ hải quân 
chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Нат đội Mi bị thiệt hại nặng nê. Mĩ tuyên chiến 
với Nhật Bản và sau đó là với Đức và I-ta-li-a. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới. 


95 


š 


„А жн 
..... 


== x. 


Hình 45. Trận Trân Châu сап (12 -1941) 


+J- Bing minh canh ige [1044 - 1045) 
=> Lenn n cogi- 104) 
= тюш 


“Thánh ph bi nèm bom nay it 


Hinh 46. Lóge dô chiến tröờng cháu Á -Thái Binh Döong (1941 -1945) 


96 


Sau trận tập kích thắng lợi vào Trân Châu cảng, Nhật Bản mở một loạt cuộc tấn 
công vào các nước ở Đông Nam Á và bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương. 
Chỉ trong vòng 6 tháng (từ tháng 12 - 1941 đến tháng 5 - 1942), quân Nhật 
đã chiếm được một vùng rộng lớn, bao gồm Thái Lan, Mã Lai, 
Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Miến Điện, In-đô-nê-xi-a và nhiều đảo ở Thái Bình 
Dương. Đến năm 1949, quân phiệt Nhật đã thống trị khoảng 8 triệu km? đất 
đai với 500 triệu dán ở Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. 


@ Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào ? (trình bày theo lược đồ hinh 46) 


Khối Đồng minh chống phát xít hình thành 

Hành động xâm lược của phe phát xít đã thúc đẩy các quốc gia trên thế giới 
cùng phối hợp với nhau trong một liên minh chống phát xít. Đồng thời, việc 
Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị và quân sự của cuộc 
chiến. Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô đã cổ vũ mạnh mẽ 
phong trào kháng chiến của nhân dàn các nước bị phát xít chiếm đóng. Các chính 
phủ Anh, Mĩ đã phải dán dân thay đổi thái độ, bắt tay với Liên Xô trong cuộc chiến 
chống chủ nghĩa phát xít, khôi phục chủ quyền của các dân tộc bị phát xít nô dịch. 
Khối Đồng mình chống phát xít được hình thành. 

Ngày 1 - 1 - 1942, tại Oa-sinh-tơn, 26 quốc gia (đứng đầu là ba cường quốc 
Liên Xô, Mi, Anh) đã ra một bản tuyên bố chung gọi là Tuyên ngôn Liên hợp quốc. 
Các nước tham gia Tuyên ngôn cam kết cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống 


phát xít với toàn bộ lực lượng của mình. 


@ Khói Đồng minh chống phát xít được hinh thành như thế nào ? 


IV -QUÂN ĐỒNG MINH CHUYỂN SANG PHẢN CÔNG. 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI KẾT THÚC 
(TỪ THÁNG 11 - 1942 ĐẾN THÁNG 8 - 1945) 


В Quán Dông minh phản công (tù tháng 11 -1942 đến tháng 6 - 1944) 
Ó Mặt trận Xô - Đức, trận phản công tại Xta-lin-grát (từ thángI1 - 1942 đến 


tháng 2 - 1943) của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh 


97 


thế giới. Trong trận đánh vi đại này, Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây, chia 
cắt để tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức gồm 33 vạn người 
do Thống chế Phôn Pao-lút chỉ huy. Bắt đầu từ đây, Liên Xô và phe Đồng minh 


chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận. 


Hình 47. Chiến đấu trong thành phố Xra-lin-grát 


Tiếp đó, Hồng quân đã nhanh chóng bẻ gãy cuộc phản công của quân Đức tại 
vòng cung Cuốc-xcơ (từ ngày 5 - 7 đến ngày 23 - 8 - 1943), đánh tan 30 sư đoàn 
địch, loại khỏi vòng chiến đấu 50 vạn quân của chúng. Hồng quân liên tục tấn công, 
cho đến tháng 6 - 1944 đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Liên Xô. 

Ó Mặt trận Bác Phi, quân Anh (từ phía đông) và quân Mi (từ phía tây) phối hợp 
phản công (từ tháng 3 đến tháng 5 - 1943), quét sạch liên quân Đức - I-ta-li-a khỏi 
lục địa châu Phi. 


98 


Ó I-ta-li-a, quàn Dóng minh dó bó dánh chiém dào Xi-xi-li-a (7 - 1943). Tai 
Rô-ma, Mút-xó-li-ni bị tống giam, chính phủ mới được thành lập, đầu hàng Đồng 
minh. Phát xít I-ta-li-a sụp đổ. Nhưng quân Đức đã đối phó kịch liệt, giải thoát cho 
Mút-xô-li-ni và lập lại chính phủ phát xít ở miền Bắc I-ta-li-a. Hơn 30 sư đoàn quân 
Đức được điều sang I-ta-li-a, chống cự kéo dài hơn 2 năm, mãi tới tháng 5 -1945 
mới chịu khuất phục. 

Ở Thái Bình Dương, việc quân đội Mī đánh bại quân Nhật trong trận 
Gu-a-đan-ca-nan (từ tháng 8 - 1942 đến tháng 1 - 1943) đã tạo ra bước ngoặt trên 
toàn mặt trận này. Mĩ chuyển sang phản công và lần lượt đánh chiếm các đảo ở 
Thái Bình Dương. 


- Nêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận 
(từ tháng 11 - 1942 đến tháng 6 - 1944). 


-Trận phản công tại Xta-lin-grát : diễn biến và ý nghĩa. 


PJ Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. 
Chiến tranh kết thúc 

Đầu năm 1944, cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô điền ra với 10 chiến 
dịch lớn nối tiếp nhau trên toàn mặt trận nhằm quét sạch quân xâm lược ra khỏi lãnh 
thổ nước mình. Tiếp đó, Liên Xô tiến quân vào giải phóng các nước ở Đông Âu. Cuộc 
tổng tấn công đại thắng đã đưa Hồng quân tiến sát biên giới nước Đức. 

Mùa hè năm 1944, Mĩ - Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu 
bằng cuộc đổ bộ tại Noóc-măng-đi (miền Bắc Pháp). Phong trào khởi nghĩa vũ trang 
của nhân dân Pháp nổi lên khắp nơi, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, làm chủ Pa-ri. 
Chính phủ lâm thời của nước Cộng hoà Pháp được thành lập. Nước Pháp được giải 
phóng khỏi ách phát xít. Tiếp sau, quân Đồng minh tiến vào giải phóng các nước Bi, 
Hà Lan, Lúc-xăm-bua và chuẩn bị tấn công nước Đức. Từ tháng 1 - 1945, Hồng quân 
Liên Xô cũng bắt đầu cuộc tấn công nước Đức ở Mặt trận phía Đông. 

Trước khi kết thúc chiến tranh với Đức, Hội nghị giữa nguyên thủ của 
ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh được tổ chức tại I-an-ta (Liên Xô) tháng 2 -1945. 
Hội nghị đã phân chia khu vực chiếm đóng nước Đức và châu Âu, đề ra 
đường lối tổ chức lại thế giới sau chiến tranh... Liên Xô cam kết sẽ tham 
gia chiến tranh chống Nhật sau khi nước Đức đầu hàng. 


99 


Cuộc tấn công quân Đức ở Mặt trận phía Tây của quân Đồng minh bát đầu từ 
tháng 2 - 1945. Hồng quân Liên Xô bái 
tháng 4 - 1945 và đập tan sự kháng cự của hơn 1 triệu quân Đức. Quân đội Anh, Mĩ 
đã gặp Hồng quân Liên Xô ở Toóc-gâu (bên bờ sông Еп-Бо). Ngày 30 -4, lá cờ đỏ 
búa іёт của Liên Xô được cắm trên nóc toà nhà Quốc hội Đức. Hít-le tự sát dưới 
hầm chỉ huy. Ngày 9 - 5 - 1945, nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện, 
chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. 


đầu mở cuộc tấn công Béc-lin từ giữa 


Hình 48. Hồng дийп Liên Xô cắm cờ chiến thẳng trên nóc toà nhà Quốc hội Đức 


Ó Mặt trận Thái Bình Duong, từ năm 1944, liên quân Mi - Anh đã triển khai 
các cuộc tấn công đánh chiếm Miến Điện và quần đảo Phi-líp-pin. Quân Mi tăng 
cường uy hiếp, đánh phá các thành phố lớn của Nhật Bản bằng không quân. 

Cuối tháng 7 — 1945, nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Pốt-xđam 
để giải quyết các vấn để sau chiến tranh ở châu Âu và việc tiêu diệt hoàn 


toàn phát xít Nhật. 


100 


Ngày 6 - 8 - 1945, Mĩ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố 
Hi-rô-si-ma làm 8 vạn người chết. Ngày 8 - 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản 
và tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quản Nhật ở Mãn Châu. Ngày 9 - 8, 
Mĩ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai huỷ diệt thành phố Na-ga-xa-ki, giết hại 
2 vạn người. Ngày 15 - 8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Chiến 
tranh thế giới thứ hai kết thúc. 


@ Quân đội Nhật bị đánh bai như thế nào ? 


У - KẾT СОС СОА CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát 
xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản. Tháng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã 
kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc chiến đấu ấy, ba cường. 
quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu 
diệt chủ nghĩa phát xít. 

Hậu quả của chiến tranh là vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia 
với 1 700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 
90 triệu người bị tàn phế. Nhiều thành phố, làng mạc và nhiều cơ sở kinh tế bị 
tàn phá. 

Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 


@) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào ? 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài tập 

1. Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào ? 

2. Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như 
thế nào ? 

3. Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc 
đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay. 


101 


ÔN TẬP LICH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


I -NHỮNG KIẾN THÚC CƠ BÁN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 

(1917 - 1945) 

Trong gần 30 năm (1917 - 1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế 
giới. Trong số đó, có những sự kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thế giới. 
Chúng ta cùng nhau ôn tập các sự kiện lịch sử cơ bản theo bảng hệ thống kiến thức 
đưới дау: 


Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 


NƯỚC NGA - LIÊN XÓ 


Cách mạng dân chủ - Tổng bãi công chính trị ở| - Lat đổ chế độ 

tu sản Pê-tơrô-grát Nga hoàng 

- Khởi nghĩa vũ trang - Hai chính quyển song 

-Nga hoàng bị lật đổ song tồn tại 

- Cách mạng dân chủ 
tư sản kiểu mới 


10 -1917 


102 


II - NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH СОА LICH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(1917 _ 1945) 


Trong gần 30 năm (1917 - 1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với 
những vấn đề chính sau đây : 

[1] Trong thời kì này đã diễn ra những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật 
chất của nhân loại. Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới 
phát triển với một tốc độ cao. Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời 


sống chính trị - xã hội, văn hoá của các quốc gia, dân tộc và toàn thế giới. 


я Chủ nghĩa xã hội йдос xác lập ở một nöóc đâu tiên trên thế giới, nằm giữa 
vòng váy của chủ nghĩa tó bản. Bão táp cách mạng bùng nổ ở nước Nga với hai cuộc 
cách mạng điễn ra trong năm 1917 : Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai lật đổ chế 
độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng ; Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đánh 
đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Trải qua những 
chặng đường khó khăn, gian khổ với biết bao tổn thất, hi sinh, Nhà nước Xô viết đã 
được bảo vệ và từng bước đi lên. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp trên thế giới, 
có nền văn hoá, khoa học - kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường 


quốc tế. 


Phong trào cách mạng thế giới Ьдбс sang một thời kì phát triển mới từ sau 
thắng lợi của Cách mạng tháng Mớời Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới 
thứ nhấi. Ó các nước tư bản châu Âu, một cao trào cách mạng đã bùng nổ trong 
những năm 1918 - 1923. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lan rộng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Ở nhiều nước, các dàng cộng sản ra đời và nắm vai trò lãnh 
đạo cách mạng. Nhằm thống nhất hành động và tập hợp lực lượng cách mạng, 
Quốc tế Cộng sản thành lập và hoạt động trong những năm 1919 1943. Phong trào 
cách mạng thế giới trải qua những bước phát triển chính sau dà. 


- Cao trào cách mạng trong những năm 1918 - 1923 ; Quốc tế Cộng sản ra đời. 
- Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933). 

- Phong trào Mặt trận Nhân dán chống phát xít, chống chiến tranh (1936 - 1939). 

- Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). 


103 


Chủ nghĩa tó bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua 
những böóc thăng trầm đây biến động. Nếu như trong hơn 10 năm đầu sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất (1918 - 1929), các nước tư bản từng bước ổn định và đạt mức 
tăng trưởng cao về kinh tế, thì trong 10 năm sau (1929 - 1939) đã lâm vào cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có. Để thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng, các nước tư bản Anh, Pháp và điển hình là Mĩ đã thực hiện những cải cách 
kinh tế - xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, các nước 
Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã tiến hành việc phát xít hoá bộ máy nhà nước và gây 
chiến tranh xâm lược, dẫn tới sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, 
khốc liệt nhất và tàn phá nặng nê nhất trong lịch sử nhân loại. Đứng trước thảm 
hoa của chiến tranh, các quốc gia với chế độ chính trị khác nhau đã cùng phối hợp 
trong khối Đồng minh chống phát xít. Nhân dân thế giới đã kiên trì chiến đấu chống 
trả bọn phát xít хат lược. Trong đó, cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân 
Liên Xô đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 


Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới. 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài tập 

1. Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại 
(phần từ năm 1917 đến năm 1945). 

2. Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam 
trong thời kì 1917 - 1945. 

3. Sưu tầm một số tài liệu, văn kiện Đảng... liên quan đến những sự kiện 
lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945). 


104 


LICH SỬ VIỆT NAM 


(1858 -1918) 


105 


Chương 1 


VIỆT NAM TÙ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 
XÁM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) 


Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đã có từ lâu và được 
xúc tiến mạnh mẽ từ giữa thế kỉ XIX. 

Tháng 9 — 1858, quân Pháp nổ súng, chính thức mở màn cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam. Ngay từ đầu, quân dân ta đã anh dũng chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc. 

Sau khi chiếm được thành Gia Định, Pháp lần lượt đánh chiếm ba tỉnh 
miền Đông (1862), rồi ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). Đi đến đâu 


chúng cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta. 


1~ LIÊN QUÂN PHÁP — TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM. 
CHIẾN SỰ Ó ĐÀ NẴNG NĂM 1858 


Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX (trước khi thực dân 
Pháp xâm lược) 

Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực дап Pháp xâm lược, Việt Nam là một 
quốc gia độc lập, có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định vẻ kinh tế, văn 
hoá. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu 
hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. 

Nông nghiệp sa sút. Nhiều cuộc khẩn hoang được tổ chức khá quy mô, nhưng 
cuối cùng đất đai khai khẩn được lại rơi vào tay địa chủ, cường hào. Hiện tượng dân 
luu tán trở nên phổ biến. Dë điều không được chăm sóc. Nạn mất mùa, đói kém xảy 
ra liên miên. 


106 


Công thương nghiệp bị đình đốn ; xu hướng độc quyền công thương của Nhà 
nước đã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại. Chính sách “bế quan toả 
cảng” của nhà Nguyễn khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài. 

Quân sự lạc hậu, chính sách đối ngoại có những sai lầm, nhất là việc “cấm 
đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây, đã gây ra những mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn 
kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này. 

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình đã nổ ra như : khởi nghĩa Phan Bá 
Vành ở Nam Định, Thái Bình (1821), của Lê Duy Lương ở Ninh Bình (1833), 
Lê Văn Khôi ở Gia Định (1833), của Nông Văn Vân ở Tuyên Quang, Cao Bằng 
(1833 - 1835)... 


@ Nêu tinh hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX. trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. 


Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam 

Người phương Tây, đầu tiên là các lái buôn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đã biết 
đến Việt Nam từ thế ki XVI. Đến thế kỉ XVII, người Anh đã định chiếm đảo 
Côn Lôn(” của Việt Nam, nhưng không thành. 

Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, tư bản Pháp đã lợi dụng việc 
truyền đạo Thiên Chúa để chuẩn bị tiến hành cuộc xâm lược. 

Thế kỉ ХУП, các giáo sĩ Pháp đã tới Việt Nam truyền đạo ; một số giáo sĩ 
kết hợp truyền giáo với việc dò xét tình hình, vẽ bản đồ, chuẩn bị cho cuộc 
xâm nhập của tư bản Pháp. 

Cuối thế kỉ XVIII, khi phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra, Nguyễn Ánh cầu 
cứu các thế lực nước ngoài để khôi phục lại quyền lực. Giám mục Bá Đa Lộc 
(Pi-nhô dò Bê-hen) đã nắm cơ hội đó, tạo điều kiện cho tư bản Pháp can thiệp vào 
Việt Nam. 

Nhờ sự môi giới của Bá Đa Lộc, Hiệp ước Véexai (1787) được kí kết. Pháp 
hứa sẽ đem quân sang giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn ; còn Nguyễn 
Ánh nhượng cho Pháp cảng Hội An, đảo Côn Lôn và được độc quyền buôn. 
bán ở Việt Nam. Nhưng vì nhiều lí do, bàn Hiệp ước này đã không thực 
hiện được. 


(1) Nay thuộc huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). 


107 


Đến giữa thế ki XIX, nước Pháp phát triển nhanh trên con đường tư bản chủ 
nghĩa, càng ráo riết tìm cách đánh chiếm Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng với 
Anh ở khu vực châu Á. 

Năm 1857, Na-pô-lê-ông III lập ra Hội đồng Nam Ki để bàn cách can 
thiệp vào nước ta ; tiếp đó cho sứ thần tới Huế đòi được “tự do buôn bán 
và truyền đạo”. Cùng lúc, Bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp tăng 
viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương để cùng Anh - Mĩ xâm lược 
Trung Quốc và lệnh cho Phó Đô đốc Ri-gôn йо Giơ-nui-y chỉ huy ham đội 
Pháp đánh Việt Nam ngay sau khi chiếm được Quảng Châu (Trung Quốc). 


@ Những hành động nào chứng tó thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam ? 


Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 

Sau nhiều lần đưa quân tới khiêu khích, chiều 31 - 8 - 1858 liên quân Pháp - 
Tây Ban Nhat với khoảng 3 000 binh lính và sĩ quan, bố trí trên 14 chiến thuyền, 
kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Năng. 

Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh 
chóng buộc triêu đình nhà Nguyễn đầu hàng. 

Sáng 1 — 9 — 1858, địch gửi tối hậu thư, đòi Trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời 
trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp — Tây Ban Nha đã nổ 
súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. 


Hình 49. Liên quân Pháp -Тау Ban Nha tấn công Đà Nẵng năm 1858 


(1) Tây Ban Nha liên minh với Pháp vì có một số giáo sĩ Tây Ban Nha bị triêu đình 
nhà Nguyễn giam giữ, giết hại. 


108 


Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của 
chúng, sau đó lại tích cực thực hiện “vườn không nhà trống” gây cho quân Pháp 
nhiều khó khăn. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng (từ cuối 
tháng 8 - 1858 đến đầu tháng 2 - 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân 
Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. 

Khí thế kháng chiến sục sôi trong nhân dân cả nước. 

Tại Đà Nẵng, nhân dân tổ chức thành đội ngũ, chủ động tìm địch mà 
đánh. Thực dân Pháp đã phải thừa nhận “dân quân gồm tất cả những ai 
không đau ốm và không tàn tật”. 

Từ Nam Định, Đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người, chủ yếu là 
học trò của ông, lập thành cơ ngũ, lên đường vào Nam xin vua được ra 
chiến trường. 

Cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh 
nhanh thắng nhanh” của Pháp. 


© - Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ? 
-Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858 ? 


П - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ó GIA ĐỊNH VÀ CÁC TÍNH 

MIỄN ĐÔNG NAM KÌ TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1862 
В Kháng chiến ở Giá Định 

Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định. 

Gia Định và Nam Кї là vua lúa của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan 
trọng. Hệ thống giao thông đường thuỷ ở đây rất thuận lợi. Từ Gia Định 
có thể sang Cam-pu-chia môt cách dë đàng. Chiếm йиде Nam Kì, quân 
Pháp sẽ cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều đình nhà Nguyễn, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm chủ lưu vực sông Mê Công 
của Pháp. 

Ngày 9 -2 - 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cần Giờ lên Sài 
Gòn. Do vấp phải sức chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới 
ngày 16 -2 - 1859 quân Pháp mới đến được Gia Định. Ngày 17 -2, chúng nổ súng 
đánh thành. Quân đội triều đình tan rã nhanh chóng. Trái lại, các đội dàn binh chiến đấu 


109 


rất düng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cùng, 
quân Pháp phải dùng thuốc nổ phá thành, đốt trụi mọi kho tàng và rút quân xuống 
các tàu chiến. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bị thất bại, buộc địch phải 
chuyển sang kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”. 

Từ đầu năm 1860, cục điện chiến trường Nam Kì có sự thay đổi. Nước Pháp 
đang sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I-ta-li-a, phải cho rút toàn bộ 
số quân ở Đà Nắng vào Gia Định 
(23 - 3 - 1860). Vì phải chia xẻ 
lực lượng cho các chiến trường 
khác, số quân còn lại ở Gia Định 
chỉ có khoảng 1 000 tên, lại phải 
rải ra trên một chiến tuyến dài tới 
10 km. Trong khi đó, quân triều 
đình vẫn đóng trong phòng tuyến 
Chí Hoà mới được xây dựng, 
trong tư thế “thủ hiểm”. 


Hình 50. Quán Pháp đánh chiếm thành Gia Định 


Từ tháng 3 - 1860, Nguyễn Tri Phương được lệnh từ Đà Nẵng vào 
Gia Định. Ông đã huy động hàng vạn quân và dân binh xây dựng Đại đồn 
Chí Hoà, vừa đồ só vừa vững chắc, nhưng vì không chủ động tấn công nên 
gần 1 000 quân Pháp vẫn yên ón ngay bên cạnh phòng tuyến của quân ta 
với một lực lượng từ 10 000 đến 12 000 người. 

Không bị động đối phó như quân đội triều đình, hàng nghìn nghĩa dũng do 
Dương Bình Tâm chỉ huy đã xung phong đánh đồn Chợ Råy, vị trí quan trọng nhất 
trên phòng tuyến của địch (7 - 1860). 

Pháp bị sa lầy ớ cá hai nơi (Đà Năng và Gia Định), rơi vào tình thể tiến thoái 
lưỡng nan. Lúc này trong triều đình nhà Nguyễn có sự phân hoá, tư tưởng chủ hoà 
lan ra làm lòng người li tán. 


@ Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì ? 


110 


Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Ki. 

Hiệp ước 5 -6 -1862 

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến ở Trung Quốc với Điều ước Bắc Kinh 
(25 -10 - 1860), quân Pháp liền kéo về Gia Định, tiếp tục mở rộng việc đánh 
chiếm nước ta. 

Ngày 23 - 2 - 1861, quân Pháp mở cuộc tấn công vào Đại đồn Chí Hoà. 
Quân ta kháng cự quyết liệt, cuối cùng trước hoả lực mạnh của địch, Đại đồn 
Chí Hoà đã rơi vào tay giặc. Thừa thắng, quân Pháp chiếm luôn Định Tường 
(12 -4 - 1861), Biên Hoà (18 - 12 - 1861), Vĩnh Long (23 -3 - 1862). 

Khi giặc Pháp từ Gia Định đánh lan ra, cuộc kháng chiến của nhân dân ta càng 
phát triển mạnh hơn. Các toán nghĩa quân của Trương Định, Trần Thiện Chính, 
Lê Huy... chiến đấu rất anh dũng, lập nhiều chiến công. Ngày 10 - 12 - 1861, đội 
quân của Nguyễn Trung Trực đã đánh chìm tàu chiến Ết-pê-răng (Ні vọng) của địch 
trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua thôn Nhật Tảo), làm nức lòng quân dân ta. 

Giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân dân đang ngày một dâng cao, khiến 
quân giặc vô cùng bối rối thì triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 
(5 -6 -1862). 

Hiệp ước có 12 điều khoản, trong đó có những khoản chính như : triểu đình 
nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, 
Biên Hoà) và đảo Côn Lôn ; bồi thường 20 triệu quan (ước tính bằng 280 
vạn lạng bạc) ; triều đình phải mở ba cửa biển : Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng 
Yên cho thương nhân Pháp và Tây Ban Nha vào tự đo buôn bán ; thành 
Vĩnh Long sẽ được trả lại cho triều đình Huế khi nào triều đình chấm đứt 
được các hoạt động chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông. 


@ - Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triểu đình Huế (5 -6 - 1862) được kí kết trong 
hoàn cảnh nào ? 


-Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất. 


(1) Ba Lạt : cửa sông Hồng đổ ra Biển Đông, ở giữa địa phận hai tỉnh Thái Bình và 
Nam Định. 


111 


TII - CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN NAM КЇ SAU HIỆP ПОС 1862 


Ef Nhan аап ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến 
sau Hiệp ước 1862 


Thực hiện những điều đã cam kết với Pháp trong Hiệp ước 1862, triều đình Huế 
ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp ở các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hoà. 

Mặc dù vậy, phong trào chống Pháp của nhân dân ba tỉnh miền Đông vẫn tiếp 
điễn. Các sĩ phu yêu nước vẫn bám đất, bám dân, cổ vũ nghĩa binh đánh Pháp và 
chống phong kiến đầu hàng. Phong trào “ti địa" điễn ra rất sôi nổi, khiến cho 
Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức, quản lí những vùng đất chúng mới 
chiếm được. Các đội nghĩa quân vẫn không chịu hạ vũ khí mà hoạt động ngày càng 
manh mẽ. Cuộc khởi nghĩa Trương Đỉnh tiếp tục giành được thắng 101, gây cho 
Pháp nhiều khó khăn. 


Truong Định là con của Lãnh bình Trương Cầm, quê ở Quảng Ngãi. Ông theo 
cha vào Nam từ hồi nhỏ. Năm 1850, ông cùng Nguyễn Tri T008 mộ phu 
đổn điển, khai khẩn 
nhiều đất đai, được triều 
đình phong chức Phó 
Quản cơ. Năm 1859, khi 
Pháp đánh Gia Định, 
Trương Định đã đưa đội 
quân đồn điển của ông 
về sát cánh cùng quân 
triểu đình chiến đấu. 
Tháng 3 - 1860, khi 
Nguyễn Tri Phương 
được điều vào Gia Định, 
ông lại chủ động đem quân phối hợp đánh địch. Tháng 2 - 1861, chiến tuyến 
Chí Hoà bị võ, ông đưa quân về hoạt động ở Tân Hoà (Gò Công), quyết tâm 
chiến đấu lâu dài. 
Sau Hiệp ước 1862, triều đình hạ lệnh cho Trương Định phải bãi binh, mặt khác 
điều ông đi nhận chức Lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên. Nhưng được sự ủng hộ 
của nhân dân, ông đã chống lệnh triều đình, quyết tâm ở lại kháng chiến. Phất cao 


Hình 51. Tröơng Định nhận phong soái 


(1) Bỏ đi nơi khác sống, không chịu cộng tác với Pháp. 


lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, hoạt động của nghĩa quân đã củng cố niềm tin 
của dân chúng, khiến bọn cướp nước và bán nước phải run sợ. 

Nghĩa quân tranh thủ thời gian ra sức xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí, liên 
kết lực lượng, đẩy mạnh đánh địch ở nhiều nơi. 


BIẾN bÔwG 
C sinnene 
О | staen 
ЙО anaana 
co Bs tất да уугу 


Hình 52. Lóge đồ cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì 


Biết được căn cứ trung tâm của phong trào là Tân Hoà, ngày 28 -2 - 1863 giặc 
Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ này. Nghĩa quân anh dũng chiến đấu 
suốt 3 ngày đêm, sau đó rút lui để bảo toàn lực lượng, xây dựng căn cứ mới ở 
Tân Phước. Ngày 20 -8 - 1864, nhờ có tay sai dẫn đường, thực dân Pháp đã tìm ra 
nơi ở của Trương Định. Chúng mở cuộc tập kích bất ngờ vào căn cứ Tân Phước. 
Nghĩa quân chống trả quyết liệt. Trương Định trúng đạn và bị thương nặng. Ông đã 
rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết. Năm đó ông 44 tuổi. 


@ Em có suy nghĩ gì vë hành động của Trương Định eau Hiệp ước 1862 ? 


Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì 

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dàn Pháp bất tay ngay vào việc 
tổ chức bộ máy cai trị và chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng. 

Năm 1863, thực dân Pháp dùng vũ lực áp đặt nền bảo hộ lên đất Cam-pu-chia. Sau 
đó, chúng vu cáo triều đình Huế vi phạm các điều đã cam kết trong Hiệp ước 1862, 


113 


yêu cầu triều đình giao nốt cho chúng quyền kiểm soát cả ba tỉnh miền Tây Nam Kì. 
Trước yêu cầu này, triều đình vô cùng lúng túng. 

Lợi dụng sự bạc nhược của triêu đình Huế, ngày 20 -6 - 1867, quân Pháp kéo 
đến trước thành Vĩnh Long, ép Phan Thanh Giản (lúc đó đang giữ chức Kinh lược 
sứ của triêu đình) phải nộp thành không điều kiện. Chúng còn khuyên ông viết thư 
cho quan quân hai tỉnh An Giang và Hà Tiên hạ vũ khí nộp thành. 

Trong vòng 5 ngày (từ 20 đến 24 - 6 - 1867), thực dân Pháp đã chiếm gọn ba tỉnh 
miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) mà không tốn một viên đạn. 


Ө, Ba tỉnh miền Tây Мат Ki đã rơi vào tay Pháp như thế nào ? 


[ Nhân dân ba tinh miền Тау chống Pháp 


Sau khi ba tỉnh miền Tây Nam Kì rơi vào tay Pháp, phong trào kháng chiến 


trong nhân dân vẫn tiếp tục dâng cao. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước bất hợp tác 


với giặc, tìm cách vượt biển ra vùng Bình Thuận (Nam Trung Kì) nhằm mưu cuộc 

kháng chiến lâu dài. Một số khác ở lại bám đất, bám dân, tiếp tục tiến hành cuộc 

vũ trang chống Pháp. 
Con trai Trương Định là Trương Quyền đưa 
một bộ phận nghĩa binh lên Tây Ninh lập 
căn cứ mới. Ông còn liên lạc với Pu-côm-bô 
(người Cam-pu-ehia) để tổ chức chống Pháp. 
Năm 1867, tại уйпа dọc theo sông Cửu Long 
có căn cứ Ba Tri (Bến Tre) do hai anh em 
Phan Tôn, Phan Liêm (con của Phan Thanh 
Giản) lãnh đạo. Nguyễn Trung Trực lập căn 
cứ ở Hòn Chông (Rạch Giá). Khi bị bắt 
đem đi hành hình, ông đã khẳng khái nói : Hình 53. Nguyên Hữu Huân 
“Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì (1813 - 1875) 
mới hết người Nam đánh Tây”. Nguyễn Hữu Huân bị đi đày ngoài hải đảo, 
khi được tha về lại tiếp tục chống Pháp ở Tân An, Mi Tho đến năm 1875. 


Những toán quân của Thân Văn Nhíp ở Mĩ Tho ; anh em Đỗ Thừa Long, 
Đỗ Thừa Tự ở Tân An ; Phan Tòng ở Ba Tri ; Lê Công Thành, Phan Văn 
Đạt, Phạm Văn Đồng, Âu Dương Lân ở Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ 
hoạt động mạnh mẽ. 


114 


Trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với thời kì thực dân Pháp mới xâm 
chiếm Nam Kì, phong trào kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây vẫn diễn ra sôi nổi, bền 
bi. Tuy nhiên, do tương quan lực lượng ngày một chênh lệch không có lợi cho ta, 
vũ khí thì thô sơ, cuối cùng phong trào đều bị đàn áp và thất bại. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì nói chung, của nhân dân ba tỉnh miền 
Tây nói riêng, là những biểu hiện cụ thể, sinh động lòng yêu nước nồng nàn, ý chí 
bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta. 


Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì 
sau năm 1867. 


EDS ° . 


1. Quan sát lược đồ (hình 52), xác định dia bàn hoạt động của nghĩa 
quân Trương Định và tường thuật ngắn gọn diễn biến của cuộc khởi 
nghĩa này. 

2. Thông qua bài học, hãy nêu nhận xét về tỉnh thân chống Pháp của 
vua quan triều đình nhà Nguyễn. 


CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. 
@ so CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA 
TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYÊN ĐẦU HÀNG 


Từ sau năm 1867, thực dân Pháp từng bước mở rộng việc đánh chiếm: 
toàn bộ Việt Nam. Năm 1873, chúng đem quân đánh chiếm thành 
Hà Nội và một số tỉnh thành ở Bắc Kì lần thứ nhất, triêu đình nhà 
Nguyễn tiếp tục lún sâu vào con đường thoả hiệp, kí Hiệp ước Giáp Tuất 
năm 1874. Năm 1882, Pháp lại đưa quân đánh chiếm Hà Nội lần thứ 
hai, sau đó quyết định đánh thẳng vào Huế. Hai bản hiệp ước 1883 và 
1884 đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triêu đình phong kiến 
Việt Nam và xác lập nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước ta. 


115 


I -THUC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BÁC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). 
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BÁC KÌ 


Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì 

lần thứ nhất 

Từ năm 1867, sau khi cả sáu tỉnh Nam КЇ rơi vào tay Pháp, tư tưởng đầu hàng 
đã chỉ phối c; 
sách “bế quan toả cảng”, tuy đã bắt đầu cử người sang phương Tây học kĩ thuật hoặc 


ác quan lại cao cấp trong triều đình Huế. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính 


vào Nam học tiếng Pháp. 

Đối với sáu tỉnh Nam Kì, dường như triều đình Huế đã mặc nhiên thừa nhận đó 
là vùng đất của Pháp, không nghĩ gì đến việc giành lại. 

Nên kinh tế của đất nước прау càng bị kiệt quệ vi triều đỉnh vơ vét tiền bạc để 
trả chiến phí cho Pháp. 

Đời sống ngày một khó khăn, mâu thuán xã hội ngày càng gay gắt, nhân dân 
bất bình đứng lên chống triều đình ngày một nhiều. Dọc theo biên giới hai nước 
Việt - Lào, đồng bào Mường ngoài Bắc và đồng bào Thượng ở Nam Trung Kì nổi 
đậy. Lợi dụng tình thế đó, bọn thổ phi, hải phi (từ Trung Quốc tràn sang) cũng 
nổi lên cướp phá ở nhiều nơi. Để đối phó, nhà Nguyễn đã đàn áp đẫm máu các 
cuộc khởi nghĩa nông dân, đồng thời cầu cứu nhà Thanh phái quân sang đánh 
dep các toán phi. Trong khi đó, ở Nam Kì thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị cho 
việc thôn tính cả nước ta. 

Đứng trước vận nước nguy nan, một số quan chức, sĩ phu có học vấn cao, có 
dip đi nước ngoài, tám mắt rộng mở như : Nguyễn Hiệp, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy 
Trú, Định Văn Điền, ... và nhất là Nguyễn Trường Tó, đã mạnh dạn dâng lên triều 
đình những bản điều trần, bày tỏ ý kiến cải cách duy tân. Nhưng phần lớn các đề 
nghị cải cách đã không được thực hiện. 


@ Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý ? 


116 


Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 


Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy 
cai trị, biến nơi đây thành bàn đạp chuẩn bị mở rộng cuộc chiến tranh ra cả nước. 
Chúng phái gián điệp ra Bác, điều tra tình hình bố phòng của ta, bắt liên lạc với 
Giảng ĐÐuy-puy, một lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc - Việt Nam. 
Ngoài ra, Pháp còn lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc, kích động họ nổi lên 
chống triều đình, hình thành đạo quân nội ứng cho cuộc xâm lược sắp đến. 

Tháng 11 - 1879, ў thế nhà Thanh, Đuy-puy tự tiện cho tàu theo sông 
Hồng lên Vân Nam buôn bán, dù chưa được phép của triều đình Huế. Hắn 
còn ngang ngược đòi được đóng quân trên bờ sông Hồng, сб nhượng địa ở 
Hà Nội, được cấp than đá để đưa sang Vân Nam. Lính Pháp và thổ phi 
dưới trướng Рпу-рпу cần cướn thuyền gạo của triển đình, hắt quan, lĩnh 
và dàn ta đem xuống tàu ; khước từ lời mời tới thương thuyết của Tổng đốc 
Hà Nội Nguyễn Tri Phương... 

Chớp cơ hội triều Nguyễn nhờ giải quyết “vu Đuy-puy” đang gây rối ở Hà Nội, 
thực dân Pháp ở Sài Gòn phái Đại uý Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. 

Ngày 5 -11 - 1873, đội tàu chiến của Gác-ni-ê đến Hà Nội. Sau khi hội quân 
với Риу-риу, quân Pháp liền gió trò khiêu khích. 

Ngày 16 - 1 - 1873, sau khi có thêm viện binh, Gác-ni-ê liền tuyên bố mở cửa 
sông Hồng, áp dụng biểu thuế quan mới. Sáng 19 - I1, hắn gửi tối hậu thư cho Nguyễn 
Tri Phương yêu cầu giải tán quân đội, nộp khí giới... Không đợi trả lời, mờ sáng 20 - 
11 - 1873, quân Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội. Những ngày sau đó, chúng đưa 
quân đi chiếm các tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Kì : Hưng Yên (23 - 11), Phủ Lí (26 
- 11), Hải Dương (3 - 12), Ninh Bình (5 - 12) và Nam Định (12 - 12). 


e) Hãy thuật lai “vu Duy-puy" và nêu kết cục của nó. 


Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874 
Hành động xâm lược của quản Pháp khiến cho nhân dân ta vô cùng căm phàn. 
Ngay khi Gác-ni-ê ra đến Hà Nội, quân dân ta đã bất hợp tác với Pháp. 
Các giếng nước ăn bị bó thuốc độc. Kho thuốc súng ở bờ sông của Pháp 
nhiều lần bị đốt cháy. 


117 


Khi dich nó súng dánh 
thành Hà Nội, khoảng 100 binh 
sĩ triêu đình dưới sự chỉ huy 
của một viên Chưởng cơ đã 
chiến đấu và hi sinh tới người 
cuối cùng tại cửa Ô Thanh Hà 
(sau được đổi tên thành Ô Quan 
Chưởng). Trong thành, Tổng 
đốc Nguyễn Tri Phương đã đốc 
thúc quân sĩ chiến đấu đũng 
cảm. Khi bị trọng thương, bị 
giặc bắt, ông đã khước từ sự chữa chạy của Pháp, 
nhịn ăn cho đến chết. Con trai ông là Nguyễn Lâm 


cũng hi sinh trong chiến đấu. 

Thành Hà Nội bị giặc chiếm, quân triêu đình 
tan rã nhanh chóng, nhưng nhân dân Hà Nội vẫn 
tiếp tục chiến đấu. Các sĩ phu, văn thân yêu nước đã 
lập Nghĩa hội, bí mật tổ chức chống Pháp. Tại các 
tỉnh Hưng Yên, Phủ Lí, Hải Dương, Ninh Bình, 
Nam Định..., quân Pháp cũng vấp phải sức kháng cự 
quyết liệt của quân dân ta. 

Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất lúc bấy 
giờ là trận phục kích của quân ta tại Cầu Giấy ngày 


Hình 55. Nguyễn Tri Phỏơng 
21 -12 -1873. (1800 - 1873) 


Thừa lúc Gác-ni-ê đem quân xuống đánh Nam Định, việc canh phòng 
Hà Nội sơ hở, quân ta do Hoàng Tá Viêm chỉ huy (có sự phối hợp với đội 
quân Сё đen của Luu Vĩnh Phúc) từ Sơn Tây kéo về Hà Nội, hình thành 
trận tuyến bao vây quân địch. Nghe tin đó, Gác-ni-ê phải tức tốc đưa quân 
từ Nam Định trở về. Ngày 21 -12 - 1873, Lưu Vĩnh Phúc kéo quân vào sát 
thành Hà Nội khiêu chiến. Gác-ni-ê đem quân đuổi theo. Rơi vào ổ phục 
kích của quân ta tại khu vực Cầu Giấy, toán quân Pháp, trong đó có cả 
Gác-ni-ê, đã bị tiêu diệt. 
Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất khiến cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi ; 
ngược lại, làm cho thực dàn Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng. 


118 


Triều đình Huế lại kí kết Hiệp ước năm 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất), theo dó quân Pháp 
rút khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, nhưng vẫn có điều kiện tiếp tục xây 
dựng cơ sở để thực hiện các bước xâm lược về sau. 
Hiệp ước 1874 gồm 22 điểu khoản. Với Hiệp ước này, triêu đình nhà 
Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Ki là đất thuộc Pháp, công 
nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình ở Việt Nam 
của chúng... 
Hiệp ước 1874 gây bất bình lớn trong nhân dân và sĩ phu yêu nước. Phong trào 
đấu tranh phản đối Hiệp ước dâng cao trong cả nước, đáng chú ý nhất là cuộc nổi 
đậy ở Nghệ An, Hà Tĩnh do Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển lãnh đạo. 


@ - Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý ? 
- Trận Cầu Giấy ngày 21 - 12 -1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như 
thế nào ? 


П - THỰC DÂN PHÁP TIẾN РАМН ВАС KÌ LẦN THỨ HAI. 
CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KÌ VÀ TRUNG KÌ 
TRONG NHỮNG NĂM 1882 - 1884 


Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai 

(1882 - 1883) 

Từ những năm 70 của thế ki XIX, nước Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Yêu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công và lợi nhuận được đặt ra 
ngày càng cấp thiết. Thực dân Pháp ráo riết xúc tiến âm mưu xâm lược toàn bộ 
Việt Nam. 

Để đọn đường, quân Pháp lợi dụng các điều khoản của Hiệp ước 1874 để phái 
người đi điều tra tình hình mọi mặt ở Bắc Kì. Năm 1882, chúng lại vu cáo triều đình 
Huế vi phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc. 

Ngày 3 -4 - 1882, quân Pháp do Đại tá hải quân Ri-vi-e chỉ huy bất ngờ đổ bộ 
lên Hà Nội. Ngày 25 - 4, sau khi được tăng thêm viện binh, chúng gửi tối hậu thư 
cho Tổng đốc Hoàng Diệu, yêu cầu quân đội triều đình hạ vũ khí, giao thành trong 
vòng 3 giờ đồng hồ. 


119 


Chưa hết thời hạn, dich đã nó súng chiếm thành. 


Quân Pháp cướp nhiều vàng bạc châu báu, phá huỷ các cổng thành, các 
khẩu đại bác, vứt thuốc đạn xuống hào nước, lấy hành cung làm đại bản 
doanh, cho củng cố khu nhượng địa ở bò sông Hồng, chiếm Sở Thương 
chính, dựng lên chính quyền tay sai để tạm thời cai quản thành Hà Nội... 


Hình 56. Quân Pháp chiêm thành Hà Nội, 


xây dựng lô cốt trên nên Điện Kính Thiên 


Nhân lúc triều đình Huế còn đang hoang mang, lơ là, mất cảnh giác, Ri-vi-e đã 
cho quán chiếm vùng mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên và tỉnh thành Nam Định 
(3 -1883). 


@) Thực dân Pháp đánh chiếm Вас Kì lần thứ hai như thế nào ? 


Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến 


Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải tỉnh thần 
quyết chiến của quân dân Hà Nội. Họ tự tay đốt 
các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc. 
Trưa 25 - 4, khi quân Pháp mở cuộc tấn công vào 
thành, Hoàng Diệu đã lên mặt thành chỉ huy quân 
sĩ kiên quyết chống cự, nhưng vẫn không giữ 
được thành. Để bảo toàn khí tiết, sau khi thảo tờ 
di biểu gửi triều đình, Hoàng Diệu đã tự vẫn 
trong vườn Võ Miếu (dưới chân Cột cờ Hà Nội 
ngày nay) để khỏi rơi vào tay giặc. Hình 57. Hoàng Diệu 

(1829 - 1882) 


120 


Thành Hà Nội rơi vào tay giặc, nhưng nhiều sĩ phu, văn thân vẫn tiếp tục tổ 
chức kháng chiến. 

Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản đem quân chốt giữ Sơn Tây, Bắc 
Ninh, hình thành hai gọng kìm áp sát Hà Nội. Nhân dân không bán lương 
thực cho Pháp. Nhiều đội nghĩa dũng được thành lập ở các tỉnh, tự động 
rào làng, đắp cản. Khi Pháp đánh Nam Định, nhân dân đốt hết các day 
phố doc sông Vị Hoàng phía ngoài thành, tạo nên bức tường lửa ngăn quân 
giặc. Nguyễn Hữu Bản, con của Nguyễn Mậu Kiến, nối tiếp chí cha, mộ 
quân đánh Pháp và đã hi sinh trong chiến đấu. 

Vòng vây của quân dân ta xung quanh Hà Nội ngày càng siết chặt đã buộc 
Ri-vi-e phải đưa quân từ Nam Định về ứng cứu. Ngày 19 -5 - 1883, một toán quân 
Pháp do Ri-vi-e đích thân chỉ huy tiến ra ngoài Hà Nội theo đường đi Sơn Tây, 
nhưng đến Cầu Giấy bị đội quân thiện chiến của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc 
đổ ra đánh. Hàng chục tên giặc bị tiêu diệt, trong đó có cả Tổng chỉ huy quân Pháp 
ở Вас Kì là Ri-vi-e. 


Hình 58. Cuộc chiến giữa дийп Pháp và quân Cờ đen tại Cầu Giấy. tháng 5 - 1883 


Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân 


dàn ta. Tuy nhiên, triều đình Huế vân nuôi ảo tưởng thu hồi Hà Nội bằng con đường 


thương thuyết. 


@ Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19 -5 - 1883) diễn ra như thế nào ? 


HI -THUC DÁN PHÁP TÁN CÓNG CÚA BIÉN THUÁN AN. 
HIỆP ПОС 1883 VÀ HIỆP ПОС 1884 

[1] Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An 

Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19 -5 - 1883), khác với lần trước, 
thực dàn Pháp càng củng cố đã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam. 

Nhân cái chết của Ri-vi-e, tư bản Pháp lớn tiếng kêu gọi “trả thù”. Một kế 
hoạch về tài chính và quân sự nhanh chóng được thông qua. 

Nhân lúc triều đình bận rộn vì vua Tự Đức mới qua đời (17 -7 - 1883), thực dan 
Pháp đã quyết định đánh thẳng vào Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng. 

Sáng 18 - 8 - 1883, ham đội của Pháp do Đô đốc Cuốc-bê chỉ huy tiến vào 
Thuan Ап, “cửa hong” của Kinh thành Huế. Cuốc-bê đưa tối Һай thư đòi triều đình 
giao toàn bộ các pháo đài. Từ 4 giờ chiều hôm đó, quân Pháp bắt đầu nổ súng và 
công phá trong suốt 2 ngày liền. Ngày 20 -8 - 1883, chúng đổ bộ lên bờ. Quân dân 
ta anh dũng chống trả. Các quan trấn thủ Lê Sĩ, Lê Chuẩn, Lâm Hoành, Nguyễn 
Trung và nhiều binh sĩ đã hi sinh trong chiến đấu. Đến chiều tối, toàn bộ cửa Thuận 


An lọt vào tay giặc. 


Ө, М sao đến năm 1883, thuc dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ? 


Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn 
đầu hàng 
Được tin Pháp mở cuộc tấn công, triêu đình Huế vô cùng bối rối, xin đình chiến. 
Ngày 25 -8 - 1883, triêu đình Huế kí với Pháp một bản hiệp ước do Pháp thảo 
sắn (thường gọi là Hiệp ước Hácmăãng). 
Hiệp ước Hàcmang co nhưng nội dung chủ yếu sau йау: 
Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp. Nam Kì là xứ thuộc địa từ nám 
1874 nay được mở rộng ra đến hết tỉnh Bình Thuận. Bắc Kì (gồm cả 
Thanh - Nghệ - Tĩnh) là đất bảo hộ. Trung Kì (phần đất còn lại) giao cho 
triểu đình quản lí. 
Đại điện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Ki. 
Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) 
đều do Pháp nắm giữ. 


Về quân sự : triêu đình phải nhận сас huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy 
của Pháp, phải triệt hôi binh lính từ Bắc Ki về kinh đô (Huế). Pháp được 
đóng đồn binh ở những nơi xét thấy cần thiết ó Bắc Kì, được toàn quyền 
xử trí đội quân Cờ đen. 


Về kinh tế : Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước. 


Mặc dù triêu đình đã kí Hiệp ước Hácmăng, ra lệnh giải tán phong trào kháng 
chiến của nhân dân, nhưng các hoạt động chống Pháp ở các tỉnh Bắc Kì vẫn không 
chấm dứt. Nhiều trung tâm kháng chiến tiếp tục hình thành. Những toán nghĩa binh 
dưới sự chỉ huy của các quan lại chủ chiến như Nguyên Thiện Thuật, Tạ Hiện, 
Phan Vụ Mẫn, Hoàng Đình Kinh... đã phối hợp với lực lượng quân Thanh (kéo sang 
từ mùa thu năm 1882) liên tiếp tiến công quân Pháp, gây cho chúng nhiều thiệt hại. 

Dé chấm dứt chiến sự. từ tháng 12 - 1883 quân Pháp tiến hành các cuộc hành 
binh nhằm tiêu diệt các ó dë kháng còn sót lại. Chúng đưa quân lên chiếm Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Tuyên Quang và tiến hành thương lượng để loại trừ sự can thiệp của triều 
đình Mãn Thanh bằng bản Quy ước Thiên Tân (11 - 5 - 1884). Tiếp đó, Chính phủ 
Pháp cử Pa-tơ-nốt sang Việt Nam và kí với triêu đình Huế bản Hiệp ước mới vào 
ngày 6 -6 - 1884. 

Bản Hiệp ước 6 -6 - 1884 (Hiệp ước Patơnốt) gồm 19 điều khoản, căn bản dựa 
trên Hiệp ước Hácmăng (25 - 8 - 1883), nhưng được sửa chữa một số điều nhằm 
xoa diu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng. 


@ Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883. 


| Câu һоӧіуаЬаї+ар | hỏi và bài tập 

1. Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức (theo mẫu) về 
phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 
năm 1884. 


Diễn biến chính Tên nhân vật tiêu biểu 


1858 - 1862 


1863 -trước 1873 
1873 - 1884 


2. Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp 
xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại ? 


123 


PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHONG PHÁP CỦA, NHÂN DÂN 
VIỆT NAM TRONG NHŨNG NĂM CUỐI THỂ KỈ ХІХ 


Sau cuộc phản công quân Pháp tại Kinh thành Huế thất bại, một 
phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cần vương 
(giúp vua cứu nước) đã diễn ra sôi nổi, kéo đài đến năm 1896. Bên 
cạnh đó, còn có những cuộc đấu tranh tự vệ của nông dân và nhân 
dàn các dàn tộc thiểu số vùng núi, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa 


Yên Thế. 


I -PHONG TRÀO CÂN VIƠNG ВОМС NỔ 


a | Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến 

tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương 

Với các hiệp ước Hácmăng và Patơnốt, thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản 
cuộc xâm lược Việt Nam. Chúng bát đầu xúc tiến việc thiết lập chế độ bảo hộ và 
bộ máy chính quyền thực dân trên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì. Nhưng chúng 
đã vấp phải sự kháng cự của một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân 
các địa phương, cả trong Nam, ngoài Bắc. Phong trào phản đối hai hiệp ước 1883 
và 1884 diễn ra rất sôi nổi. Nhiều toán nghĩa quân hoạt động mạnh ở các vùng xung 
quanh Hà Nội như Bác Ninh, Sơn Tây, Hải Dương..., khiến cho quân Pháp ăn không 
ngon, ngủ không yên. 

Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình 
Huế, đại diện là Tôn Thất Thuyết (Thượng thư Bộ Binh), mạnh tay hành động. 

Họ phế bỏ những ông vua có biếu hiện thân Pháp, đưa Ưng Lịch còn nhỏ 

n ngôi (hiệu là Hàm Nghi), trừ khử những người không cùng chính 
kiến, bổ sung thêm luc lượng quân sự, bí mật liên kết với sĩ phu, văn thân 


tu 


các nơi, xây dựng hệ thống sơn phòng và tuyến đường thượng đạo, ra sức 
tích trữ lương thảo và vũ khí để chuẩn bị chiến đấu... 


Trước tình hình đó, thực dàn Pháp phải tăng thêm lực lượng quân sự, siết chặt 
bộ máy kìm kẹp và tìm mọi cách để loại phái chủ chiến ra khỏi triều đình. Biết được 


124 


âm mưu của Pháp, đêm mồng 4 rạng sáng 5 - 7 - 1885, Tôn Thất Thuyết và lực 
lượng chủ chiến đã ra tay trước. 

Trong khi viên Toàn quyền về chính trị và quân sự Pháp tại Việt Nam là 
Đờ Cuóc-xi đang tổ chức yến tiệc tại toà Khâm sứ Pháp ở Huế, Tôn Thất Thuyết đã 
hạ lệnh cho các đạo quân của mình tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và toà 
Khâm sứ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, song do chuẩn bị vội vã, thiếu chu 
đáo nên sức chiến đấu của quân ta nhanh chóng giảm sút. Rạng sáng 5 -7, quân 
Pháp phản công. Chúng cướp bóc và tàn sát nhân dân ta vô cùng man rợ. 

Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi ra khỏi Hoàng thành, rồi chạy ra sơn 
phòng Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 -7 -1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm 
Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng 


lên vì vua mà kháng chiến. 


. mm 
Hình 59. Vua Hàm Nghỉ Hình 60. Tôn Thất Thuyết 
(1872 - 1943) (1835 - 1913) 


Chiếu Cần vương đã nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, 
tạo thành một phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi, liên tục kéo dài hơn 10 năm 
mới chấm dứt. 


@ Phong trào Cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào ? 


Các giai doan phát triển của phong trào Cần vương 
Phong trào Cần vương phát triển qua 2 giai đoạn : 
a) Từ năm 1885 đến năm 1888 


Thời gian này, phong trào được đặt dưới sự chỉ huy của Нат Nghi và Tôn Thất 
Thuyết, với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là 
ở Bác Kì và Trung Kì. 

Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định, cùng nổi 
dày có Bùi Điển, Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy 
Cung... ; Trần Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Thanh Phiến nổi dậy ở 
Quảng Nam ; Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân nổi dậy ở Quảng Ngãi ; 
Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như ở Quảng Trị ; Lê Trực, Nguyễn Phạm 
Tuân ở Quảng Bình ; Lê Ninh, Phan Đình Phùng, Cao Thắng ở Hà Tĩnh ; 
Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nha ó Nghệ An. Tại Thanh Hoá có các đội 
nghĩa quân của Phạm Bành, Đỉnh Công Tráng, Tống Duy Tân, Cao Điển... 
Vùng đồng bằng Bắc Kì có khỏi nghĩa của Tạ Hiện (Thái Bình), Nguyễn 
Thiện Thuật (Hưng Yên). Tại vàng Lạng Sơn, Bắc Giang có khởi nghĩa của 
Hoàng Đình Kinh (Cai Kinh) ; vùng Tây Bắc có các phong trào của Nguyễn 
Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Đề Kiều, Đốc Ngữ, Đèo Văn Thanh, Cầm 
Уап Toa... 

Lúc này, đi theo Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết có nhiều văn thân, sĩ phu và 
tướng lĩnh khác như : Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Đàm, Топ Thất Thiệp (2 con của 
Tôn Thất Thuyết), Phạm Tường, Trần Văn Định... Bộ chỉ huy của phong trào đóng 
tại vùng rừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. 

Cuối năm 1888, do có sự chỉ điểm của Trương Quang Ngọc, vua Hàm Nghi rơi 
vào tay giặc. Nhà vua đã cự tuyệt mọi sự dụ dỗ của Pháp, chịu án lưu đày sang 
An-giê-ri (Bắc Phi). 

b) Từ năm 1888 đến năm 1896 

Ở giai đoạn này, không còn sự chỉ đạo của triều đình, nhưng phong trào vẫn 
tiếp tục phát triển, quy tụ dần thành các trung tâm lớn và ngày càng lan rộng. 

Trước những cuộc hành quân càn quét dữ dội của thực dân Pháp, phong trào ở 
vùng đồng bằng ngày càng bị thu hẹp và chuyển lên hoạt động ở vùng trung du 
và miền núi. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh do Tống Duy Tân và Cao Điển 


126 


khëi nghĩa tiêu biểu 


Nơi ёп ra cuộc: 
% khối nghĩa khác 


Hình 61. Löợc đồ những địa điển diễn ra các cuộc khỏi nghĩa trong phong trào Cán дота (1885 - 1896) 


127 


chỉ huy ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá ; khởi nghĩa Hương Khê do 
Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh. 


Khi tiếng súng kháng chiến đã lặng im trên núi Vụ Quang (Hương Khê - Hà 
Tĩnh) vào cuối năm 1895 - đầu năm 1896, phong trào Cần vương coi như chấm dứt. 


Tóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX 
và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn. 


II - MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO 
CÂN VIƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX 


В Khói nghĩa Bài ѕау (1883 - 1592) 


mm Vang căn cớ cuộc khởi nghĩa На hoạ động của nghĩa quản 


Hình 62. Lóge dô địa bàn hoạt động của nghĩa quán Bãi Sáy 


Bãi Sậy là vùng lau sậy rậm rạp thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, 
Khoái Châu, Yên Mī của tỉnh Hưng Yên. Trong những năm 1883 - 1885, tại 
đây có phong trào kháng Pháp do Đỉnh Gia Quế lãnh đạo. Địa bàn hoạt động 
của nghĩa quân chỉ hạn chế trong vùng Bãi Sậy. Từ năm 1885, vai trò lãnh đạo 
thuộc về Nguyễn Thiện Thuật. 


128 


Dựa vào vùng dám, hồ, lau lách ở khu Bãi Sậy, nghĩa quân đào hào, đắp luỹ, đặt 


Từ đây, nghĩa quân toả ra hoạt động ở vùng đồng bằng, 
khống chế các tuyến giao thông đường bộ Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Nam Định, 
Hà Nội - Bắc Ninh và đường thuỷ trên sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống... 

Ngoài căn cứ Bãi Sậy, nghĩa quân còn xây dựng căn cứ Hai Sông ở Kinh Môn 
(Hải Dương) do Đốc Tít (Nguyễn Đức Hiệu) phụ trách. 

Nghĩa quân Bãi Sậy không tổ chức thành những đội quân lớn mà phiên chế 
thành những phân đội nhỏ khoảng từ 20 đến 25 người, tự trang bị vũ khí và trà trộn 
vào dân để hoạt động. 

Từ năm 1885 đến cuối năm 1887, nghĩa quân đẩy lui nhiều cuộc càn quét của 
Pháp ở cả vùng Văn Giang, Khoái Châu và vùng căn cứ Hai Sông. Nhiều trận đánh 
ác liệt diễn ra trên địa bàn các tỉnh Ilưng Yên, Паі Dương, Вас Ninh, Thái Bình, 
Quảng Yên. Có trận, quân ta tiêu điệt tới 40 tên địch, bắt sống chỉ huy. 

Từ năm 1888, nghĩa quân bước vào giai đoạn 
chiến đấu quyết liệt. Thực dân Pháp tăng cường binh 
lực, cho xây dựng hệ thống đồn bốt dày đặc và thực 
hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt” để 
cô lập nghĩa quân ở căn cứ Bãi Sậy. Nghĩa quân 
chiến đấu rất dũng cảm, nhưng lực lượng ngày càng 
giảm sút và rơi dàn vào thế bị bao vây, cô lập. Cuối 
cùng, Nguyễn Thiện Thuật phải lánh sang Trung 
Quốc (7 - 1889) và mất tại đó vào năm 1926. 

Cuối tháng 7 - 1889, căn cứ Hai Sông cũng bị 
Pháp bao vây. Đốc Tít chỉ huy nghĩa quân chống trả 


quyết liệt, nhưng bị đánh bật khỏi đại bản doanh Hình 63. Nguyễn Thiện Thuật 
(1844 - 1926) 


Trại Sơn. Trong thế cùng, ông phải ra hàng giặc 
(12 -8 - 1889), sau bị chúng dày sang An-giê-ri. 

Những tướng lĩnh còn lại cố duy trì cuộc khởi nghĩa thêm một thời gian. Đến 
năm 1892, họ về với nghĩa quân Đề Thám ở Yên Thế. 


@ Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Bãi Sậy. 


129 


Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 


Cứ điểm Ba Đình được xây dựng ở ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê 
(thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), do Phạm Bành và Định Công Tráng chỉ huy. 


Tại đây, nghĩa quân đã xây dựng một căn cứ chống Pháp vững chắc. Bao 
bọc xung quanh сап cứ là luỹ tre dày đặc và một hệ thống hào rộng, rồi 
đến lớp thành đất cao đến 3 mét, chân thành rộng từ 8 mét đến 10 mét, 
trên thành có các lỗ châu mai. Phía trong thành có hệ thống giao thông 
hào dùng để vận động và tiếp tế khi chiến đấu. Ở những nơi xung yếu 
đều có công sự vững chắc. Các ngôi đình của ba làng được biến thành 
các chốt đóng quân, nối với nhau bằng hệ thống giao thông hào, có thể 
hỗ trợ cho nhau. 


Được sự ủng hộ của nhân dân địa phương, cứ điểm Ba Đình được xây dựng và 


hoàn thành chỉ trong 1 tháng. 


Ngoài Ba Đình là căn cứ chính, còn có 
một số căn cứ hỗ trợ ở ngoại vi như 
Phi Lai, Quảng Hoá, Mã Cao... do Cao 
Điển, Trần Xuân Soạn, Hà Văn Mao 
đứng đầu ; trong đó căn cứ Mã Cao có 
tầm quan trọng đặc biệt, là nơi nghĩa 
quân rút về đóng giữ khi căn cứ 
Ba Đình bị phá võ. 

Nghĩa quân Ba Đình có khoảng 300 người, bao 
gồm cả người Kinh, người Thái, người Mường. Họ 
tự trang bị các loại vũ khí thông thường như : súng 
hoả mai, gươm, giáo, cung, nỏ. Đông đảo nhân dân 
địa phương tham gia vào các đội vận chuyển lương 
thực, nuôi quân, tải thương... Hoạt động chủ yếu 


của nghĩa quân là chặn đánh các đoàn xe vận tải của 
địch và tập kích các toán lính trên đường hành quân. 


Hình 64. дос đô căn cứ Ba Đình 


Để đối phó lại, tháng 12 - 1886. thực dân Pháp tập trung 500 quân, mở cuộc 
tấn công vào căn cứ Ba Đình, nhưng thất bại. 

Ngày 6 - 1 - 1887, Pháp lại huy động khoảng 2 500 quân, dưới sự chỉ huy của 
Đại tá Brít-xô, có pháo binh yểm trợ, bao vây căn cứ, rồi lấn dần từng bước. 


130 


Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Cả hai bên đều bị thương vong rất nhiều. Quân 
Pháp dùng vòi rồng phun dầu đốt cháy các luỹ tre, cùng lúc tập trung đại bác bắn 
đồn đập vào căn cứ. Trước sức mạnh áp đảo của giặc, lực lượng nghĩa quân bị tiêu 
hao rất nhiều. Đêm 20 -1 - 1887, họ phải mở đường máu rút lên Mã Cao. Sáng 
21 - 1, chiếm được căn cứ, thực dân Pháp điên cuồng đốt phá và sau đó ra lệnh xoá 
tên ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mĩ Khê trên bản đồ hành chính. 


Nghĩa quân rút về Mã Cao, cầm cự được một thời gian, rồi bị đẩy lên miền 


Tây Thanh Hoá và sáp nhập với đội nghĩa quân của Cầm Bá Thước. 
Trong cuộc chiến đấu này, nhiều thủ lĩnh nghĩa quân đã hi sinh như Nguyễn 
Khế, Hoàng Bật Đạt ; người phải chạy sang Trung Quốc như Trần Xuân Soạn ; 
người phải tự sát như Phạm Bành, Hà Văn Mao. Đinh Công Tráng thoát khỏi tay 
giặc và tiếp tục gây dựng lại phong trào. Nhưng đến mùa hè năm 1887, ông cũng 
bị giặc Pháp bắt và giết hại. Đến đây, khởi nghĩa Ba Đình hoàn toàn tan rã. 


- Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình. 
- Trình bày diễn biến của khởi nghĩa Ba Đình. 


Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) 


Hương Khê là một huyện miền núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây có đại bản 
doanh của một cuộc khởi nghĩa lớn, quy mô lan rộng cả 4 tỉnh Bắc Trung Kì, kéo 
dài từ năm 1885 đến năm 1896. 

Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng. 

Phan Đình Phùng sinh năm 1847, quê ở làng 
Đông Thái (nay thuộc xã Tùng Ảnh), Đức 
Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1877, ông thi đỗ Đình 
nguyên Tiến sĩ, từng làm quan Ngự sử trong 
triểu đình. Với bản tính cương trực, ông phần 
đối việc Tôn Thất Thuyết phế bỏ Dục Đức, 
lập Hiệp Hoà làm vua, vì vậy đã bị cách chức 
đuổi về quê. Tuy vậy, khi Tôn Thất Thuyết 
đưa vua Hàm Nghi ra vùng Hà Tĩnh, ông vẫn 


đến yết kiến và được giao trọng trách tổ chức 


Hình 65. Phan Đình Phùng 
phong trào chống Pháp ngay tại quê nhà. (1847 - 1895) 


131 


Từ năm 1885 đến năm 1888 là giai đoạn chuẩn bi lực lượng, xây dung cơ sở 
chiến đấu của nghĩa quân. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã 
tích cực chiêu tập binh sĩ, trang bị, huấn luyện và xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng 
núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ông đã cùng các thợ rèn 
làng Trung Lương và Vân Chàng (Đức Thọ) nghiên cứu chế tạo thành công súng 
trường theo mẫu của Pháp. 

Từ năm 1888 đến năm 1896, nghĩa quân bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt. 

Sau một thời gian ra Bắc, tìm cách liên lạc với các sĩ phu, văn thân, Phan Đình 
Phùng trở về Hà Tĩnh, cùng Cao Thắng trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. 


Hình 66. Lôợc đồ khởi nghĩa Hỏơng Khê 


Nghĩa quân Hương Khê được phiên chế thành 15 quân thứ, đặt dưới sự chỉ 
huy của những tướng lĩnh tài ba. Đại bản doanh cuộc khởi nghĩa đặt tại 
núi Vụ Quang. 

Từ đầu năm 1889, nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động và liên tục mở các cuộc tập 


kích, đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. 


132 


Nhiéu trận đánh nổi tiếng đã diễn ra, như trận tấn công đồn Trường Lưu 
(5 - 1890), trận tập kích thị xã Hà Tĩnh (8 - 1892) giải phóng 700 tù chính trị... 
Nhưng trong trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương) trên đường tiến quân về tỉnh lị 
Nghệ An, Cao Thắng đã bị trúng đạn và hi sinh năm 29 tuổi. Đây là một tổn thất 
lớn của nghĩa quân. 


Trước sức mạnh áp đảo của giặc, nghĩa quân vẫn kiên trì chiến đấu. Ngày 
17 - 10 - 1894, họ giành được thắng lợi lớn trong trận phục kích địch ởnúi Vụ Quang, 
hàng chục tên giặc đã bị tiêu diệt. 

Sau trận đánh này, đội quân tay sai của Pháp do Nguyễn Thân chỉ huy tiếp tục 
tổ chức cuộc vây hãm núi Vụ Quang. Nghĩa quân bị triệt đường tiếp tế, quân số 
giảm sút nhiều. Trong một trận ác chiến, Phan Đình Phùng bị thương nặng và hi 
sinh ngày 28 - 12 - 1895. Năm 1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa 
lần lượt rơi vào tay Pháp. 

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê sau hơn 10 năm tồn tại đến đây kết thúc. Đây là cuộc 
khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cán vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX. 

Cuộc khởi nghĩa bị thất bại bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có những hạn chế 
về đường lối, phương pháp tổ chức và lãnh đạo. 


(2) - Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê. 
-Tai sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào 
Cần vương ? 


Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) 


Ngoài các cuộc khởi nghĩa nổ ra dưới ngọn cờ Cần vương, vào những năm cuối 
thế ki XIX còn xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và nhân dân các dân 
tộc ở miền núi chống chính sách cướp bóc và bình định quân sự của thực dân Pháp. 
Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 

Yên Thế là vùng bán sơn địa ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang. Vào giữa thế 
kỉ XIX, do tình trạng suy sụp của nền nông nghiệp nước ta, tại đây đã hình 
thành những xóm làng của nóng dân nghèo từ các nơi tụ họp về. Họ nương 
tựa vào nhau để sinh sống và chống lại các thế lực từ bên ngoài đe doạ. 

Khi thực dân Pháp chiếm Bắc Kì, chúng đưa quân lên bình định cả vùng 


Yên Thế. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nông dân ở đây đã đứng lên tự vệ. 


135 


Hoạt động của nghĩa quân Yên Thế có thể chia làm 4 giai đoạn : 

Giai doạn từ năm 1884 đến năm 1892 

Tai vùng Yên Thế có hàng chục toán quân chống Pháp hoạt động riêng lẻ, đặt dưới 
sự chỉ huy của các thủ lĩnh khác nhau. Thủ lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm đã 
lãnh đạo nghĩa quân đẩy lui nhiều trận càn quét của quân Pháp vào khu vực 
Cao Thượng, Hố Chuối. Đến năm 1891, nghĩa quân làm chủ một vùng rộng lớn và mở 
rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương (vùng thành phố Bắc Giang ngày nay). 

Trước những đợt tấn công, càn quét mới của giặc, nghĩa quân phải rút dán lên 
vùng Bắc Yên Thế xây dựng, củng cố hệ thống công sự phòng thủ. 

Tháng 3 - 1892, Pháp huy động khoảng 2 200 quân, gồm nhiều binh chủng ó ạt tấn 
công vào căn cứ của nghĩa quân. Lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng, nhiều người bị 
địch bắt và giết hại, một số phải ra hàng. Đề Nắm bị sát hại vào tháng 4 - 1892, 

Giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897 

Lúc này, Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc 
khởi nghĩa. 

Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, quê ở Tiên Lữ (Hưng 
Yên), theo gia đình lên làm ăn ở Sơn Tây, sau sang Yên Thế (Bắc Giang) 
sinh sống. 


Sau khi Đề Nắm hi sinh, ông tập hợp những toán nghĩa binh còn sót lại, 


mở rộng địa bàn hoạt động. 


Hình 67. 1.дос đồ khởi nghĩa Yên Thế 


134 


Trong bối cảnh phong trào kháng chiến cả nước 
bị đàn áp dữ đội, nhiều cuộc khởi nghĩa đã thất bại, 
Đề Thám phải tìm cách giảng hoà với Pháp để có 
thời gian củng cố lực lượng. Tháng 10 - 1894, theo 
thoả thuận giữa hai bên, quân Pháp phải rút khỏi 
Yên Thế, Đề Thám được cai quản bốn tổng : Yên 
Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng. Nhưng cuộc 
hoà hoãn kéo dài chưa được bao lâu thì Pháp đã bội 
ước, lại tổ chức tấn công (11 - 1895). Nghĩa quân 
phải chia nhỏ thành từng toán, trà trộn vào dân để 


hoạt động. 


Hình 68. Hoàng Hoa Thám 
(1858 - 1913) 


Nhằm bảo toàn lực lượng, lại biết được ý đồ của 
Pháp đang muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa, Dë Thám xin 
giảng hoà lần thứ hai (12 — 1897). Để được hoà hoãn lần này, Đề Thám phải tuân 


thủ những điều kiện ngặt nghèo do Pháp đặt ra, như nộp khí giới, thường xuyên 
trình diện chính quyền thực dân. Bề ngoài, Dé Thám tỏ ra phục tùng, nhưng bên 


trong thì ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 


Giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1908 

Tranh thủ thời gian hoà hoãn kéo dài, Dé Thám cho nghĩa quân vừa sản xuất, 
vừa tích cực luyện tập quân sự tại đồn điền Phồn Xương. Đội quân của ông tuy 
không đông (khoảng 200 người) nhưng rất tỉnh nhuệ, thiện chiến. Căn cứ Yên Thế 
trở thành nơi tụ hội của những nghĩa sĩ yêu nước từ khắp nơi kéo về (từ Hà Tĩnh, 
Nghệ An, Thanh Hoá, Hưng Yên, Hải Dương...). 


Giai đoạn từ năm 1909 đến năm 1913 

Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội паш 1908, thực dân Pháp quyết định mở 
cuộc tấn công nhằm tiêu diệt bằng được phong trào nông dân Yên Thế. Nghĩa quân 
trải qua những tháng ngày gian khổ, phải di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi 
khác. Nhiều thủ lĩnh đã hi sinh, một số phải ra hàng. Đến tháng 2 - 1913, khi 
Dë Thám bị sát hại, phong trào tan rã. 


Tóm lược các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến 
năm 1913. 


135 


| Câuhỏivàbàitập | 
1. Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy có những điểm gì 
khác với nghĩa quân Ba Đình ? 


2. Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 
phong trào Cần vương theo mẫu sau : 


Tên cuộc khởi nghĩa, Ý nghĩa và bài học 
BP ———— 


Khởi nghĩa Ba Đình 


оаа chậm quá trình bình “định 


vùng Bắc Trung Kì của thực 
dàn Pháp. 
Bë lai nhiéu „раі пос kinh 


Trån đánh nổi tiếng nhất diễn 
ra vào tháng 1 - 1887. 


3. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc 
khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp ? 


136 


Chương II 


=~ VIỆT NAM TÙ ĐẦU THẾ KỈXX ` 
ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918) 


Sau khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự, thực dân 
Pháp bắt đầu tiến hành khai thác trên đất nước ta. Dưới tác động của 
cuộc khai thác, xã hội Việt Nam có những biến động đáng kể, từ xã hội 
phong kiến chuyển thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. 


В Những chuyển biến vë kinh të 

Năm 1897, Chính phủ Pháp cử Pôn Du-me sang làm Toàn quyền Đông Duong 
để hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

Nổi bật là chính sách cướp đoạt ruộng đất. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều 
đình nhà Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. 

Ban đầu, tư bản Pháp tập trung vào việc khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm...) ở 
Hon Gai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Nam... Bên cạnh đó, những cơ sở 
công nghiệp, phuc vu đời sống như điên, nước, bưu điên... cũng lần luot ra đời. 

Chính quyền thuộc địa chú ý đến việc xây dựng hệ thống giao thông, vừa phục 
vụ công cuộc khai thác lâu dài, vừa phục vụ mục đích quân sự. Những đoạn đường 
sắt quan trọng ở Bác Kì và Trung Kì dân dân được xây dựng. Tính đến năm 1912, 
tổng chiều dài đường sắt đã làm xong ở Việt Nam là 2 059 km. Đường bộ được mở 
rộng đến những khu vực hầm mỏ, đồn điền, bến cảng và các vùng biên giới trọng 
yếu. Nhiều cây cầu lớn được xây dựng như : cầu Long Biên (Hà Nội), cầu Tràng 
Tiền (Huế), cầu Bình Lợi (Sài Gòn)... Một số cảng biển, cảng sông cũng được mở 


137 


mang vào thời gian này như : cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nắng. Các tuyến đường 
biển đã vươn ra nhiều nước trên thế giới. 


sO. A. TONKIN — Manol - Gore. гөй» өзөн 


Hinh 69. Ga Hà Nói nàm 1900 


Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chú 
nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân 
Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời 
sống xã hội. 


Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, 
nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào ? 


Những chuyển biến về xã hội 

Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội. 

Một bộ phan nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến trở nen rất giàu có. Dựa vào 
thực dân Pháp, họ ra sức chiếm đoạt ruộng đất của làng xã, của nông dân. Tuy vậy, 
một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần chống Pháp. 

Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ bởi nạn thuế khoá, địa tô, phu phen, tạp 
dich..., lại càng khổ thêm vì nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của thực dân 
Pháp. Bình quân ruộng đất vốn đã thấp nay càng thấp hơn. Ở Bắc Kì, có xã tới 80% 
số hộ không có ruộng. Mất đất, người nông dân phải tìm đường ra các thành phố, 


138 


đến các công trường, him mỏ và đồn 
điển, nhưng chỉ có một số ít kiếm được 
việc làm. 

Nông dân Việt Nam là một lực 
lượng to lớn trong phong trào chống 
Pháp, nhưng do thiếu sự lãnh đạo đúng 
dán nên họ chưa phát huy được đầy đủ 


sức mạnh của mình. 


Cuộc khai thác thuộc địa của thực Hình 70. Nông dân Việt Nam 
dân Pháp không chỉ làm phân hoá những trong thời kì Pháp thuộc 
giai cấp cũ trong xã hội mà còn làm xuất hiện những lực lượng xã hội mới. 

Trước hết, nên công nghiệp thuộc địa mới hình thành là cơ sở cho sự ra đời đội 
ngũ công nhân Việt Nam. Họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các xí nghiệp 
công nghiệp, công trường, các ngành giao thông... 

Nhà máy xi măng Hải Phòng đã có 1 800 công nhân, các nhà máy xay xát 
gạo ở Sài Gòn cũng có tới 3 000 công nhân. Riêng ngành than, năm 1904 
mới có 4 000 công nhân, đến năm 1914 đã có 15 000 công nhân ; xưởng 
đóng tàu Ba Son (Sài Gòn), nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh) cũng có đến 
1 000 công nhân có tay nghề. 

Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ. Mục tiêu đấu tranh 
chủ yếu của họ là vì quyền lợi kinh tế (đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện đời 
sống và điều kiện làm việc). Ngoài ra, họ còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp 
do các tầng lớp khác lãnh đạo. 

Trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cần có những người làm 
trung gian, đại lí tiêu thụ hoặc thu mua hàng hoá, cung úng nguyên vật liệu. Nhờ 
buôn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra, một số sĩ phu yêu nước, chịu ảnh hưởng của 
tư tưởng tư sản từ Trung Quốc, Nhật Bản, đã đứng ra lập các hiệu buôn, cơ sở sản 
xuất. Đó chính là những lớp người đầu tiên của tư sản Việt Nam. 

Cũng trong thời kì này đã xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản thành thị. Thành phần 
của họ khá phức tạp, gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng 
thủ công. Số viên chức làm việc trong các công sở hoặc cơ sở tư nhân như nhà báo, 
nhà giáo, học sinh, sinh viên... cũng là một lực lượng quan trọng thuộc tầng lớp này. 


139 


Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của thực dàn Pháp đã làm nảy sinh những 
lực lượng xã hội mới. Sự biến đổi này đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc 
vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới ở đầu thế kỉ XX. 


Ө, Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế ki ХХ. 


| Câuhỏivàbàitập | hỏi và bài tập 

1. Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác 
động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 
có gì đáng chú ý ? 

2. Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam 
đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào ? 


PHONG TRÀO YÊU NƯỚC vÀ CÁCH MANG 0 VIỆT NAM 
TỬ DÅU THẺ Kİ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THÊ GIÓI THÚ NHẤT (1914) 


Vào đầu thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, 
nhiều Tán thỏ, Tân báo của Trung Ноа cổ động cho tư tưởng dân chủ 
tư sản được đưa vào nước ta. Các sĩ phu yêu nước thức thời đã tiếp nhận 
tư tưởng đó một cách nồng nhiệt. Những đổi mới của Nhật Bản sau cuộc 
Duy tân Minh Trị (1868) càng củng cố niềm tin của họ vào con đường 
cách mạng tư sản. 

Đây chính là những điều kiện xã hội và tâm lí làm nảy sinh, thúc đẩy 
phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, trong đó, Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh là những nhân vật tiêu biểu. 


El] Phan Bội Châu và xu hướng bạo động 


Phan Bội Châu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người chủ trương 
dùng bạo lực để giành độc lập. Năm 1902, ông lên đường vào Nam, rồi ra Bắc, tìm 
cách liên kết những người có cùng chí hướng. Tháng 5 - 1904, tại Quảng Nam, 


140 


Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh 
đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. 
Dé chuẩn bị, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên sang học tập 
tại các trường của Nhật Bản. 

Tháng 8 - 1908, Chính phủ Nhật Bản câu 
kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất 
số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh 
Phan Bội Châu. Phong trào Đông du tan rã. 
Phan Bội Châu về Trung Quốc, rồi sang 
Thái Lan nương náu chờ thời. 

Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung 
Quốc nổ ra, triêu đình Mãn Thanh bị lật đổ, 
Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành 
hàng loạt chính sách dân chủ tiến bộ. Phan Bội Châu 
từ Thái Lan quay trở lại Trung Quốc. 

Tháng 6 — 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), 
ông tập hợp những người cùng chí hướng còn ở 


P E ы ВИ": съ 2 Hình 71. Phan Bội Châu 
nước ngoài và một số mới từ trong nước sang (1867 - 1940) 


(khoảng hơn 100 người), tuyên bố giải tán 

Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội. Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất 
là : “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân 
quốc Việt Nam”. 


Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Hội đã cử người bí mật về 
nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền An-be Xa-rô và những 
tay sai đắc lực của chúng. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội trong buổi đầu 
đã đạt được một số kết quả nhất định, khuấy động được dư luận trong và ngoài 
nước. Nhưng thực dân Pháp nhân đó càng tăng cường khủng bố, nhiều người bị bắt 
và bị giết. Ngày 24 - 12 - 1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt 
giam ở nhà tù Quảng Đông. Cách mạng Việt Nam trải qua những ngày khó khăn. 


Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc 
theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động. 


141 


Phan Chàu Trinh và xu huóng cài cách 

Phan Châu Trinh quê ở phú Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. 
Ông là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, chủ 
trương cứu nước bằng biện pháp cải cách như nâng cao 
dân trí, dàn quyền, dựa vào Pháp để đánh dó ngôi vua 
và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên 
quyết để giành độc lập. 

Từ năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ 
ở Quảng Nam như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 
Ngô Đức Kế mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì. Hình 72. Phan Châu Trình 
(1872 - 1926) 


Trên lĩnh vực kinh tế, các ông chú ý đến việc cổ 
động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh. 

Tại Quảng Nam đã xuất hiện Quảng Nam hiệp thương công ti. Tại Hà Nội, 
Nguyễn Quyển và Hoàng Tăng Bí mở công tỉ Đông Thành Xương. 
Ó Nghệ An, Ngô Đức Kë lập ra Triêu Dương thương quán. Ó Phan Thiết 
có công ti Liên Thành. 

Ngoài việc lập hội buôn, các sĩ phu cải cách còn chú ý phát triển nghề làm 
vườn, nghề thủ công. Ngay tại quê nhà, Phan Châu Trinh đã thành lập “nông hội”, 
chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu..., mở lò rèn, xưởng mộc... 

Việc mở trường dạy học theo lối mới cũng được quan tâm. 

Các trường này được thành lập ở nhiều nơi, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các 
môn học mới, thay thế cho Tứ thư, Ngũ kinh của Nho học. Riêng б 
Quảng Nam, có 4 trường lớn là Diên Phong, Phước Bình, Phú Lâm và 
Quảng Phước, mỗi trường trung bình có từ 70 đến 80 học sinh, trường đông 
nhất có tới 200 học sinh. 

Một hoạt động độc đáo khác là cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống. 
Phan Châu Trinh cùng các cộng sự của mình vận động nhân dân cắt tóc 
ngắn, mặc áo ngắn với các kiểu quần áo “Âu hoá”, may bằng vải nội. 
Những hủ tục phong kiến bị lên án mạnh mẽ. 

Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hoà, biến 

thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế năm 1908 ở 
Trung Kì. 


142 


Phong trào Duy tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải 
cách về văn hoá - xã hội, gắn liền với việc giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho 
dàn tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xâm. Phong trào đang phát triển sâu rộng thì 
bị thực dàn Pháp đàn áp dữ dội. Năm 1908, Phan Châu Trinh bị bát và chịu mức án 
tù 3 năm ở Côn Đảo. Năm 1911, chính quyền thực dân đưa ông sang Pháp. Suốt 
những năm sống ở Pa-ri, Phan Châu Trinh vẫn theo đường lối cải cách, kêu gọi thực 
hiện dân quyền, cải thiện dân sinh. 


Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách. 


El Dóng Kinh nghia thuc. Vu đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội 
và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế 


Trong khi Phan Bội Châu đang đẩy mạnh cuộc vận động vũ trang giải phóng 
dân tộc và các tỉnh Trung Kì đang sôi sục với cuộc vận động Duy tân, ở Hà Nội các 
sĩ phu tiến bộ như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền... cùng nhau mở một trường học 
tư, lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục. Trường bát đầu hoạt động từ tháng 3 - 1907. 
Đây là một kiểu trường học được xây dựng theo mô hình của Nhật Bản, xuất hiện 
từ thời Duy tân Minh Trị. 

Nội dung học bao gồm các môn Lịch sử, Địa lí, Cách trí, Vệ sinh... Trường 
còn tổ chức biên soạn, dịch thuật một số sách báo thấm đượm tỉnh thần. 
duy tân và yêu nước. Ngoài việc giảng dạy chính thức, nhà trường còn tổ 
chức những buổi diễn thuyết, bình văn để cổ động học chữ Quốc ngữ, hô 
hào mở hội kinh doanh công thương, kịch liệt lên án bọn quan lại hủ bại, 
chống việc học và thi cử theo lối cũ, bài trừ mê tín, hủ tục... Các buổi bình 
văn còn là cơ hội giới thiệu công khai thơ văn yêu nước, kêu gọi đoàn kết 
đấu tranh. 

Không bó hẹp trong phạm vi một trường học, những hoạt động của Đông Kinh 
nghĩa thục đã vươn ra ngoài xã hội, làm cho nhà trường nhanh chóng trở thành một 
trung tâm của phong trào Duy tân ở Bắc Kì. 

Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục khiến thực dân Pháp lo ngại. Tháng 
11 - 1907, chúng ra lệnh đóng cửa trường. Hầu hết giáo viên Đông Kinh nghĩa thục 
bị bắt, sách báo bị cấm hoặc bị tịch thu, các tổ chức có liên quan với nhà trường 
đều bị giải tán. 


143 


Hình 73. Trụ sở Đông Kinh nghĩa thục (phố Hàng Đào, Hà Nội) 


Mặc dù Đông Kinh nghĩa thục mới hoạt động được 9 tháng (từ tháng 3 đến 
tháng 11 - 1907), nhưng dà có những đồng góp lớn trong cuộc vận động văn hoà 
đầu thế kỉ XX. 

Bên cạnh cuộc vận động yêu nước do các sĩ phu tiến bộ khởi xướng, vào thời 
gian này còn có phong trào đấu tranh của binh lính người Việt trong quân đội Pháp 
và sự tiếp diễn của khởi nghĩa Yên Thế. 

Mở đầu là vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội năm 1908. Vụ đầu độc này nằm 
trong kế hoạch khởi nghĩa của binh lính người Việt ở Hà Nội kết hợp với nghĩa 
quân Yên Thế. 

Sau nhiều lần kế hoạch đánh úp thành Hà Nội bị hoãn lại, những người cầm 
đầu quyết định khởi sự vào đêm 27 -6 -1908, mở đâu bằng việc tổ chức đầu 
độc binh lính Pháp đóng trong thành. Hơn 200 binh sĩ Pháp 
việc bị phát giác, thực dân Pháp một mặt cho thầy thuốc cứu chữa những 
bình sĩ bị trúng độc, mặt khác tước hết khí giới và giam binh lính người Việt 
trong trại. Trong khi đó, các toán nghĩa quân ở vòng ngoài chờ mãi không 
thấy ám hiệu tấn công nên đã rút lui để khỏi sa vào tay 


rúng độc. Sự 


Tuy thất bại, vụ “Hà thành đầu độc” đã đánh đấu cuộc nổi dậy đầu tiên của binh 
lính người Việt uong quân đội Pháp. Điêu này chứng tó ho là một lực lượng cán 
được tập hợp trong cuộc đấu tranh chống đế quốc. 

Trong quá trình điều tra vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội, thực dán 
Pháp đã phát hiện được nhiều chứng cứ chứng tỏ Đề Thám tham gia tích 
cực vào vụ này. Chúng mở cuộc tấn công quy mô vào tháng 1 -1909, nhằm. 
tiêu diệt căn cú Yên Thế. 

Cuối tháng 1 - 1909, quân Pháp gồm 15 000 lính Âu - Phi, lính khó xanh, khó 
đỏ với đủ các binh chủng pháo binh, công binh, ki binh..., dưới sự chỉ huy của 
Ba-tay, tấn công vào căn cứ Phồn Xương. 


144 


Để tránh sức mạnh quân sự của địch, nghĩa quán thực hiện chiến dich di 
chuyển, đánh một số trận khi có điều kiện thuận lợi và đã giành được một 
số thắng lợi như các trận chợ Gó, Sơn Quả, rừng Phe (tháng 2 - 1909 
ở Bắc Giang), đặc biệt là trận núi Sáng (Lập Thạch, Vĩnh Phúc ngày 
5 - 10 - 1909), tiêu diệt trên 50 sĩ quan và lính Pháp. 

Những cuộc chiến đấu quyết liệt và kéo dài đã làm suy kiệt lực lượng nghĩa 
quân. Đầu tháng 11 — 1909, lực lượng của Dë Thám chỉ còn vài chục người. Nhiều 
chỉ huy tài giỏi như Cả Trọng, Cả Huỳnh, Ba Biểu... đã tử trận, một số người khác 
buộc phải ra hàng như Cả Dinh, Cai Sơn... 

Cuối cùng, Đề Thám quyết định trở lại khu vực Yên Thế. Tại đây, được sự che 
chở của nhân dân, ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Tháng 2 - 1913, ông bị tay sai của 
Pháp giết hại tại một khu rừng gần chợ Gồ (Yên Thế). 


Hình 74. Một số töóng lĩnh của nghĩa quân Yên Thế 
Nghĩa quân Yên Thế đã duy trì cuộc chiến đấu ngót 30 năm, ghi một dấu son 
trong lịch sử chống Pháp của dân tộc ta thời cận đại. 


- Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những đóng góp lớn trong cuộc vận động 
văn hoá đầu thế kỉ XX 2 
-Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì ? 


Câu hỏi v 


1. Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc 
đầu thế ki XX nảy sinh trong bối cảnh nào ? 

2. Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải 
cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp). 


145 


VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM _ 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính quyền thực dân tăng cường bóc 
lột sức người, sức của ở Đông Dương. Các chính sách đó đã làm cho 


các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội tăng nhanh về số lượng, đồng 
thời nảy sinh một loạt cuộc khởi nghĩa vũ trang của mọi tầng lớp nhân 


dân, đặc biệt là của binh sĩ người Việt. 


I - TÌNH HINH KINH TẾ - XÃ HỘI 


Е Những biến động về kinh tế 

Khi cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ, toàn quyền Đông Dương tuyên bố : 
“Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối 
đa nhân lực, vật lực và tài lực...”d), 

Nhân dân Việt Nam phải đóng nhiều thứ thuế, mua công trái 
chiến tranh, chính quyền thuộc địa đã thu được trên 184 triệu phrăng tiền công trái 
và gần 14 triệu phrăng tiền quyên góp ; ngoài ra, hàng trăm tấn lương thực và nông 


Trong 4 năm 


lâm sản các loại, hàng vạn tấn kim loại cần thiết cho chế tạo vũ khí được đưa sang 
Pháp. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh më đến tình hình 
kinh tế, xã hội Việt Nam. 

Công nghiệp thuộc địa phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc 
trong thời gian chiến tranh. Những mỏ đang khai thác nay được bỏ vốn thêm ; một 
số công ti than mới xuất hiện như các công ti than Tuyên Quang (1915), 
Đông Triều (1916)... 

Chiến tranh làm cho hàng hoá nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm hẳn 
xuống, từ 107 triệu phrăng năm 1913 xuống còn 33 triệu phrăng năm 1918. Để giải 
quyết khó khăn trên, tư bản Pháp phải nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt 
được kinh doanh tương đối tự do, khiến cho công thương nghiệp và giao thông vận 
tải ở Việt Nam có điều kiện phát triển. Các xí nghiệp của người Việt có từ trước 
chiến tranh đều được mở rộng thêm phạm vi và quy mô sản xuất, đồng thời xuất 
hiện thêm nhiều xí nghiệp mới. 


(1) Báo Dư luận, số tháng 8 -1914. 
146 


Nguyễn Hữu Thu - vón chỉ là chủ một hãng xe kéo nhỏ ở Hải Phòng, trong 
chiến tranh đã có gần 10 tàu chó khách chạy ở Bắc Kì, Trung Kì và chạy 
đường Hải Phòng — Hương Cảng, trọng tải tổng cộng hơn 1 000 tấn. Công 
ti Bạch Thái Bưởi (Hải Phòng) từ 3 tàu chổ khách, lên đến 25 tàu với trọng 
tải 4 042 tấn. Phạm Văn Phi (Vinh) trong những năm chiến tranh lập ra 
công tỉ xe hơi, tới năm 1918 đã có xe chạy khắp Bắc Kì, Trung Kì. Ở các 
ngành khác, cũng xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt như : 
xưởng thuỷ tinh Chương Mĩ б Hà Đông ; công ti xà phòng Quảng Hưng 
Long ở Hà Nội ; các nhà máy xay ở Mĩ Tho, Rạch Giá, Gò Công ; nhà máy 
rượu ở Bạc Liêu ; nhà in Lê Văn Phúc ở Hà Nội... Ngoài ra, nhiều xưởng 
thủ công được dịp ra đời, kinh doanh hầu hết các ngành thủ công dân dụng 
như đa giày, chiếu cói, đồ Кат... 


Nông nghiệp từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng các loại cây 
công nghiệp phục vụ chiến tranh như thầu dâu, đậu, lạc... Ở các tỉnh trung du Bắc Kì, 
có tới 251 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng đậu tây. Trong 4 năm chiến tranh, 
nông nghiệp trồng lúa gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 1915, các tỉnh Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Hoà Bình... bị hạn, đến mức mùa màng gần như mất trắng. Giữa năm này, 
đê vỡ ở hầu hết các sông lớn thuộc Bắc Kì, làm ngập tới 22 000 ha. 


Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh đã tác động như 
thë nào tới nền kinh tế của nước ta ? 


Tình hình phân hoá xã hội 


Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam trong 4 năm 
chiến tranh đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam. 
Trước hết là nạn bắt lính mà đối tượng chính là nông dân : gần 10 vạn thanh 
niên đã bị đưa sang chiến trường châu Âu làm lính chiến hay lính thợ. 
*.. Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này : vị “chúa tỉnh” — 
mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị “chúa tỉnh” — ra lệnh cho bọn 
quan lại dưới quyền ông, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ số 
người nhất định. Bằng cách nào, điều đó không quan trọng. Các quan cứ 
liệu mà xoay xở... Thoạt tiên, chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo 
khổ... Sau đó chúng mới đòi đến con cái nhà giàu. Những ai cứng cổ, thì 
chúng tìm ngay ra dip để sinh chuyện với họ hoặc gia đình họ, và nếu cần, 
thì giam cổ họ lại cho đến khi họ phải đứt khoát chọn lấy một trong hai 
соп đường : đi lính tình nguyện, hoặc xì tiền ra”), 


(1) Hồ Chí Minh, Toản tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, H., 1996, tr. 24 -25. 


147 


Tình hình đó làm cho sức sản xuất ở nông thôn giảm sút nghiêm trọng. Thêm 
vào đó là nạn chiếm đoạt ruộng đất ngày càng gia tăng trong chiến tranh, sưu thuế 
ngày càng nặng ; thiên tai, lụt bão, hạn hán liên tiếp xảy ra làm cho đời sống của 
nông dân ngày càng bần cùng. 

Giai cấp công nhân đã tăng lên về số lượng. Riêng công nhân mỏ, từ 12 000 người 
năm 1913 lên tới 17 000 người nam 1916. Công nhân cao su tăng lên gấp 5 lần. 
Ngoài ra, các ngành công thương nghiệp khác của tư bản Pháp cũng thu nhận công 
nhân đông hơn. Công nhân trong các xí nghiệp, công tỉ của tư sản Việt Nam cũng 
tăng lên. Trước chiến tranh, các cơ sở kinh doanh của Bạch Thái Bưởi mới có vài 
trăm công nhân, trong chiến tranh đã lên tới trên 1 000 người. 

Tư sản Việt Nam trong một số ngành đã thoát khỏi sự kiểm chế của tư bản Pháp. 
Bạch Thái Bưởi là một trường hợp tiêu biểu. 

Tầng lớp tiểu tư sản thành thị cũng có bước phát triển rõ rệt về số lượng. Nhưng 
cho tới cuối chiến tranh, hai giai cấp tư sản và tiểu tư sản vẫn chưa thực sự hình 
thành. Giành được vai trò nhất định trong kinh tế, tư sản Việt Nam cũng muốn có 
địa vị chính trị nhất định. Họ lập cơ quan ngôn luận riêng như các báo Dién đàn 
bản xứ, Đại Việt... nhằm bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong 
nước. Song lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc thời kì này vẫn là công nhân 
và nông dân. 

Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động 
như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ? 


II -PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH 


[1 Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội 
Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, Việt Nam Quang phục 

hội gần như nằm im. Khi chiến tranh bùng nổ, do tình hình thay đổi, Hội đã tổ chức 

nhiều cuộc bạo động. 
Tháng 9 - 1914, hội viên Đỗ Chân Thiết đứng ra lập chỉ hội ở Vân Nam với 
phần đông là công nhân, viên chức hoả xa trên tuyến đường sắt Hải Phòng — 
Уап Nam. Họ sản xuất bom ở Hà Nội và dự định vận động binh lính đánh 
úp Hà Nội. Việc bị bại lộ, Đỗ Chân Thiết cùng hơn 50 người bị bắt. 
Trong suốt 2 năm đầu cuộc chiến, Hội đã tiến hành một số cuộc bạo động 
như tấn công vào các đôn binh của Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, 
Móng Саі... Ó Trung Кї, hoạt động đáng kể của Hội là tổ chức phá ngục 


148 


Lao Bảo (Quảng Trị) ngày 28 — 9 — 1915. Tại đây, một số hội viên đã vận 
động tù nhân cướp súng, phá nhà lao, rôi rút vào rừng chiến đấu. Nhưng 
do bị giam cầm lâu ngày nên sức khoẻ suy kiệt, lại bị cô lập, cuối cùng 
nghĩa quân đã thất bại. 

Trong những năm đầu chiến tranh, Việt Nam Quang phục hội đã vận động được 
nhiều tầng lớp tham gia một số cuộc bạo động. Nhưng các hoạt động đó đều lần 
lượt thất bại. Cuối cùng, Việt Nam Quang phục hội tan rã sau đợt khủng bố lớn của 
thực dàn Pháp và tay sai vào năm 1916. 


© Trong thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những 
hình thức nào 2 


Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) 

Trần Cao Vân đã bị tù vĩ tham gia phong trào chống thuế ó Trung Ki пат 1908. 
Mãn hạn, ông bí mật liên hệ với Thái Phiên, một thành viên của Việt Nam Quang 
phục hội để xúc tiến khởi nghĩa. Hai ông đã mời vua Duy Tân tham gia với tư cách 
là người lãnh đạo tối cao cuộc khởi nghĩa. 


Nhân dân Trung Kì, đặc biệt là số binh lính người Việt tập trung ở Huế chờ 
ngày xuống tàu sang chiến trường châu Âu, đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của 
Thái Phiên và Trần Cao Vân, ráo riết chuẩn bị ngày khởi sự. 

Khởi nghĩa dự định vào giữa tháng 5 - 1916, nhưng kế hoạch bị lộ. Ở Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trại lính, tước vũ khí của 
binh lính người Việt, lùng bắt những người yêu nước. Thái Phiên và Trần Cao Vân 
đưa được vua Duy Tân ra ngoài Hoàng thành, nhưng mấy hôm sau cả 3 người đều 
bị giặc bắt. Nghĩa binh ở Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi nổi đậy, nhưng 
thiếu người lãnh đạo nên tan rã nhanh chóng. 


Việc vua Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa 
nhir thế nàn ? 


Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917) 

Ở Thái Nguyên, ách thống trị của thực dân Pháp cực kì tàn bạo. Công sứ Đác-lơ 
và Giám binh Nô-en khét tiếng tàn ác. Thái Nguyên lại là nơi đày ải những người 
yêu nước bị bắt trong các phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghĩa 
Yên Thế... Giữa những người tù chính trị với số binh lính yêu nước làm việc trong 
nhà tù dân dân có sự gặp gỡ, tiếp xúc bí mật. Một kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra. 


149 


Những người lãnh đạo cuộc bạo động là Trịnh Văn 
Cấn (Đội Cấn) - một binh sĩ yêu nước và Lương Ngọc 
Quyến - hội viên của Việt Nam Quang phục hội bị giam 
ở nhà tù Thái Nguyên. 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 rạng sáng 31 -8 - 
1917. Giám binh Nô-en bị giết. Quân khởi nghĩa chiếm 
các công sở, phá nhà tù, giải phóng tất cả tù nhân, làm 
chủ toàn bộ thị xã, trừ trại lính Pháp. Ngọn cờ khởi nghĩa 
“Nam binh phục quốc” bay cao trên bầu trời tỉnh li Thái 
Nguyên. Lãnh đạo nghĩa quân phát hịch tuyên bố Thái W. 
Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, vạch tội ác а. 
của giặc Pháp, kêu gọi đồng bào vùng lên khôi phục nền Hình 75. Trịnh Văn Cấn 
độc lập của đất nước. (? -1918) 


Thực dân Pháp quyết định đưa 2 000 quân lên Тһаі Nguyên tiếp viện. Cuộc 
chiến đấu diễn ra ác liệt. Sau một tuần lễ làm chủ tỉnh li, cuối cùng để thoát khỏi 
thế bao vây của quân thù, nghĩa quân phải rút ra ngoài và kéo dài cuộc chiến đấu 
được 6 tháng thì tan rã. 


Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh 
thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì ? 


Những cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các dân tộc thiểu số 


Tại Tây Bắc, vào đầu tháng 11-1914 đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa của người 
Thái. Nghĩa quân đánh chiếm nhiều đồn giặc dọc biên giới Việt - Lào và đến cuối 
năm 1915 đã làm chủ cả vùng Tây Bắc. Quân Pháp phải huy động 3 000 quân đối 
phó. Mãi đến tháng 3 - 1916, vùng Tây Bắc mới tạm yên. 

Năm 1918, đồng bào Mông vùng Lai Châu khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Giàng Tả Chay. Trong quá trình phát triển, cuộc khởi nghĩa đã thu hút hầu hết nhân 
dàn các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Nghĩa quân hoạt động trên một địa bàn rộng 
4 vạn km2. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra, có trận số quân địch bị thương và 
bị chết lên tới hàng trăm tên. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 4 năm, buộc chính quyền 
thực dân phải nới rộng ách kìm kẹp, áp bức đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. 

Ó vùng Đông Bắc, binh lính đồn Bình Liêu nổi dậy (11 - 1918), lôi cuốn đông 
đảo đồng bào các dân tộc Hán, Nùng, Dao ở địa phương tham gia, hoạt động trên 
một địa bàn rất rộng, từ sông Tiên Yên ra đến biển ; uy hiếp cả vùng mỏ 
Quảng Yên, lan sang các hải đảo từ Móng Cái đến Hải Phòng. Đến giữa năm 1919, 
giặc Pháp mới dẹp yên được cuộc khởi nghĩa này. 


150 


Cũng trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, đồng bào các dân tộc thiểu 
số ở Tây Nguyên đã nhiều lần nổi dậy chống thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa có 
ảnh hưởng lớn nhất là cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mnông do N’ Trang Long chỉ 
huy. Nghĩa quân thắng nhiều trận lớn, buộc thực dân Pháp phải bỏ cả một vùng cao 
nguyên rộng lớn. Từ năm 1916, thực dân Pháp tổ chức bao vây chặt vùng nghĩa quân 
kiểm soát, triệt đường tiếp tế muối. Mặc dù vậy, cuộc khởi nghĩa vẫn kéo dài đến 
nhiều năm sau chiến tranh, tới năm 1935 mới chấm dứt. 


- Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi 
nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số ? 


-Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ? 


Phong trào Hội kín ở Nam Kì 


Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Kì tồn tại trong các tổ chức hội kín như 
Thiên địa hội, Nghĩa hoà hội, Phục hưng hội... Các hội kín thường núp dưới hình 
thức tôn giáo, mê tín để dë tuyên truyền vận động và hoạt động trong quần chúng, 
chủ yếu là nông dân. 


Trong nhân dân hồi đó lan truyền rằng Phan Xích Long là dòng абі nhà 
trời, sai xuống làm vua nước Nam. Ngay trước chiến tranh, vào năm 1913 
đã có 600 nông dân các tỉnh Gia Định, Tân An, Vĩnh Long... mặc áo bà ba 
trắng, đeo bùa chú, kéo vào Sài Gòn định đánh chiếm công sở, rồi đưa 
Phan Xích Long lên ngôi. Đoàn người bị đàn áp. Phan Xích Long bị giam 
giữ trong Khám lón Sài Gòn. 

Trong những năm chiến tranh, phong trào Hội kín phát triển гіт rộ ở tất cả các 
tỉnh Nam Kì. Đáng chú ý nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu phá Khám lớn để 
cứu Phan Xích Long. 

Đêm 14 -2 - 1916, mấy trăm người ăn mặc giống nhau (áo cánh đen, quần 
trắng, khăn trắng quấn cổ), mỗi người đều có gươm hoặc giáo và bùa hộ 
mệnh, chia làm nhiều ngả tiến vào Sài Gòn. Quân địch đã phản công quyết 
liệt, nghĩa quân buộc phải rút lui. Trong khi đó, lực lượng nghĩa quân của 
các hội kín ở Gia Định, Thú Dâu Một, Biên Hoà, Chợ Lón đã tập hợp xung 
quanh Sài Gòn chờ phối hợp, nhưng không nhận được hiệu lệnh như đã 
định nên buộc phải rút lui. 

Phong trào Hội kín ở Nam Kì thực chất là phong trào đấu tranh của nông dân - 
những người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh 
đạo của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại. 


Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và 
hoạt động 2 


151 


HI -SU XUẤT HIỆN KHUYNH HIỚNG CỨU NIỚC MỚI 


[1] Phong trào công nhân 


Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân đã kết hợp đấu tranh 
đồi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang. 

Ngày 22 -2 - 1916, nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 
7 ngày chống cúp phạt lương. Cũng trong năm này, gần 100 công nhân mỏ than Hà Tu 
đã đánh trả bọn lính khố xanh khi chúng đến cướp bóc hàng hoá, trêu ghẹo phụ nữ. 

Trong các tháng 6 và 7 - 1917, 22 công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bỏ trốn ; 
47 công nhân Thái Bình mới đến cũng chống lại bọn cai thầu. Ngày 
31 -8 -1917, nhiều công nhân ở các mỏ than Phấn Mễ và Na Dương tham gia khởi 
nghĩa Thái Nguyên. Cũng năm đó, công nhân mỏ than Hà Tu biểu tình trước văn 
phòng chủ mỏ đồi thả một số công nhân bị bắt vì tham gia đấu tranh. 

Năm 1918, khoảng 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà một tên cai thầu 
ngược đãi công nhân. 

Như vậy, tiếp nối phong trào công nhân hồi đầu thế kỉ, phong trào công nhân 
trong 4 năm chiến tranh đã mang những nét riêng, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý 
thức kỉ luật của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, phong trào còn mang tính tự phát. 


Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 -1918) 


Nguyễn Tất Thành, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 -5 - 1890 tại 
xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của Người là Nguyễn Sinh Sắc. 
Mẹ của Người là Hoàng Thị Loan. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn 
lên ở một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, từ rất sớm Nguyễn Tất 
Thành đã có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm 
phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ nên quyết định tìm 
con đường cứu nước mới cho dân tộc. 

Ngày 5 -6 - 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi 
tìm đường cứu nước. Khác với thế hệ cha anh hướng về Trung Quốc và Nhật Bản, 
Người quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và 
các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình. Trong nhiều năm sau đó, 
Người đã đi qua nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau. Người nhận thấy rằng ở đâu 
bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác ; ở đâu những người lao động cũng bị 
áp bức và bóc lột đã man. 


152 


Hình 76. Tàu Đô đốc La-t-sơ Tơ-rê-vin 


Khoảng cuối nam 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. Tại day, Người 
đã làm rất nhiều nghề. học tập, rèn luyện trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao 
động và giai cấp công nhân Pháp. Tham gia hoạt động trong Hội những người 
Việt Nam yêu nước, Người tham gia những buổi diễn thuyết ngoài trời của các nhà 
chính trị, triết học. Người còn tham gia đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền 
Việt Nam sớm được hồi hương. Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, 
tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những 
biến chuyển mạnh mẽ. 

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ bước đầu, nhưng 
là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc 
Việt Nam. 


© -Vi sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tim đường cứu nước ? 


- Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 nhằm mục 
đích gì ? 


Câu h 


1. Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những 
năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

2. Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh. 

3. Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng 
hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ? 


SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918) 


Nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX - trước cuộc xâm lược của 

tư bản Pháp 

Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đã bước vào 
giai đoạn khủng hoảng. Những mâu thuẫn xã hội nảy sinh, biểu hiện bằng những 
cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên phạm vi cả nước. Nên kinh tế 
tiểu nông cần được phát triển đã gặp phải trở lực lớn là chế độ chiếm hữu và bóc lột 
phong kiến lỗi thời. 

Yêu cầu lịch sử lúc này là thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nên kinh tế 
hàng hoá và thị trường dân tộc phát triển, giải phóng sức sản xuất và cải thiện đời 
sống nhân dân. 

Giữa lúc đó, các nước phương Tây trên con đường phát triển tư bản chủ nghĩa 
ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông. 

Sau một thời gian đài điều tra, tìm hiểu, tư bản Pháp đã tìm cách thực hiện âm mưu 
xâm lược Việt Nam, thông qua hoạt động của một số giáo sĩ trong Hội truyền giáo 
nước ngoài của Pháp. Bằng nhiều thủ đoạn, chúng đã thiết lập những cơ sở chính trị, 
xã hội đầu tiên trên đất nước ta, don đường cho cuộc chiến tranh xâm lược sắp tới. 


Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta 

Giữa thế kỉ XIX, Pháp mới có điều kiện tập trung lực lượng, tổ chức cuộc tấn 
công đánh chiếm Việt Nam. Ngày 1 - 9 - 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ 
súng đánh vào cửa biển Đà Năng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược. 

Do thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và quyết tâm kháng chiến của triều đình nhà 
Nguyễn, cuối cùng Việt Nam đã rơi vào tay thực dân Pháp. Hiệp ước ngày 6 -6 - 1884 
(Hiệp ước Patơnốt) là hiệp ước cuối cùng, đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều 
đình phong kiến nước ta trước thế lực xâm lăng, kết thúc giai đoạn tồn tại của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam độc lập. 

Trái ngược với thái độ của triều đình Huế, ngay từ đầu nhân dân Việt Nam đã 
đứng dậy chiến đấu chống Pháp. Cuộc chiến tranh nhân dân bền Ы, déo dai, đều 
khắp, với tinh thân dũng cảm vô song... đã khiến thực dân Pháp phải chịu nhiều tổn 
thất, phải mất hơn 26 năm chúng mới hoàn thành cuộc chiến tranh xâm lược và còn 


154 


phải mất thêm II năm nữa để tiến hành cuộc bình định quân sự mới tạm thời thiết 
lập được nền thống trị trên toàn cõi Việt Nam. 

Trong những năm cuối thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp của 
nhân dân ta tiếp tục nổ ra. Tháng 7 - 1885, phong trào Cần vương được phát động, 
kéo dài đến năm 1896 mới chấm dứt. 

Cùng lúc với phong trào Cần vương, phong trào đấu tranh tự vệ ở các địa 
phương, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, là biểu hiện cụ thể, sinh 
động tinh thần quật khởi, bất khuất của nhân dân ta. 

Mặc dù thất bại, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ 
yếu là thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực lãnh đạo, phong trào yêu 
nước cuối thế kỉ XIX đã đánh một mốc son trong trang sử chống ngoại xâm của dân 
tộc ta và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. 


Những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX 


Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào 
Cần vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hoà với Hoàng Hoa Thám 
ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ 
thống trên toàn cõi Đông Dương 

Việt Nam dân dần trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến và bị biến 
thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp. 

Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng 
hơn các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển 
của Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc. 

Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những 
nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện 
những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một 
só cơ sở công nghiệp ra đời. Cơ cấu xã hội biến động, một số tầng lớp mới xuất 
hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. 
Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn 
chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ 
phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hoá, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong 
việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến 
bộ, mang màu sắc dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. 


155 


Phong trào yêu nước và cách mạng 

Cuối thế kỉ XIX, ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lõi thời. Giữa lúc đó, trào lưu 
tư tưởng dân chủ tư sản bắt đầu đội vào Việt Nam qua Nhật Bản, Trung Quốc 
và Pháp. Đang trong lúc bế tắc về tư tưởng, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó 
đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng mới. Họ cổ suý cho 
“văn minh tân học” và mở cuộc vận động đổi mới trên nhiều lĩnh vực : kinh tế, 
chính trị, tư tưởng, văn hoá. 

Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua, cuối 
cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất bại. Những cố 
gắng đáng khâm phục của họ chỉ mới tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư 
sản thực sự ở nước ta. 

Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản như 
Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân..., trong hơn 10 năm đầu thế kỉ XX vẫn 
tiếp tục bùng nổ phong trào đấu tranh của nông dân, điển hình là khởi nghĩa 
Yên Thế và các cuộc nổi dày của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng 
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 
Nhiều cuộc đấu tranh, nhất là các cuộc đấu tranh của nông dân và binh lính, bị mất 
phương hướng, bị đàn áp đẫm máu và thất bại nhanh chóng. 

Chính trong bối cảnh lịch sử đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu 
nước mới. Những hoạt động của Người trong thời kì này là cơ sở quan trọng để 
Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 


Câu tập 

1. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giái phóng 
dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 

2. Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần vương. 

3. Sưu tầm tài liệu và trình bày về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh. 


156 


MUC LUC 


„_ PHÂN MỘT 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo) 


Сһдоп I 
САС NƯỚC CHÀU А, CHÀU PHI VÀ KHU VUC MÍ LATINH 
(Thể ki XIX - đầu thế ki XX) 


Bàil. Nhật Bản 4 
Bài 2. Ấn Độ 8 
Bài3. Trung Quóc 12 
Bài 4. Сіс nước Đông Nam Á 

(Cuối thế kỉ XIX - đâu thëki XX) 17 
Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh 

(Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 26 

Chong II 


CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 — 1918) 31 


Chðong Ш 
NHÚNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI 

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại 37 

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại 44 


‚ PHÂN HAI 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phân từ пат 1917 đến пат 1945) 


Chớơng I 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG 
CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ 
(1921 -1941) 


Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng, 


(1917 -1921) 48 
Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(921 -1941) 33 
Сһдоте П 


САС NƯỚC TU BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 
Bài II. Tình hình các nước tư bản giữa 
hai cuộc chiến tranh thế g 
(1918 - 1939) 59 
Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh 
ế giới (1918 — 1939) 64 


Bài 13. Nước Mi giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới (1918 — 1939) 69 


Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới (1918 — 1939) 74 
Chớơng Ш 
САС NƯỚC CHÂU Á GIỮA 
HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỂ GIỚI 
(1918 -1939) 
Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc 
và Ấn Độ (1918 - 1939) 79 
Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giới 
(1918 - 1939) 83 


Chómg IV 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THÚ HAI (1939 — 1945) 
Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai 
(1939 -1945) 90 


Bài 18. Ón tập lịch sử thế giới hiện đại 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 102 


- PHẨNBA 
LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918) 


Chởơng 1 
'VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến 

chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 

dën trước năm 1873) 106 
Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta 

từ năm 1873 đến năm 1884. 


Nhà п đầu hàng 115 
Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp 

của nhân 'Việt Nam trong, 

những năm cuối thế kỉ XIX 124 


Chởơng II 
VIỆT NAM TÜ ĐẦU THẾ KÍ XX ĐẾN HẾT 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THÚ NHẤT (1918) 


Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác 
lần thứ nhất của thực dân Pháp 137 


Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng 
ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 
đến Chiến tranh thế giới thứ nhất 


(1914) 140 
Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh 
thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 146 


Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) 154 


ñ 


© 


HUÁN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


] SÁCH GIÁO KHOA LÓP 11 | 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊALÍ f1 
e ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TIN HỌC 11 
* HINH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DẪN 11 
З. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4. SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) ә TIÉNG ANH 11 • TIÉNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIỀNG NGA 11 ° TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG GAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : = TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HINH HỌC 11) 
= VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 < SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân vän: e NGỮ VĂN 11 (lập một, tập hai) 
e LỊCH SỬ 11 s BJA LÍ 11 
о NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


та vạch 


Tem chống giả 


